GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM 
BI— TRÍ - DŨNG 
C2 gÐ ) 


Câm nang rn 





Quảng Y 
sưu tám & DIÊN soạn 




















Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 2 


Cùng các anh chị em áo Lam Ì 


Cuôn sô tay sinh hoạt này được biên soạn nhăm giúp 
các em đoàn sinh bớt ghi chép khi đến sinh hoạt GĐPT; vì 
lẽ các em đã chép bài quá nhiêu ở trường, các anh chị cũng 
đã khá mệt mỏi sau một tuân học tập và lao động. 


Tập sách nhỏ này chỉ ghi lại ngắn gọn và cô đọng 
những kiến thức cơ bản trong sinh hoạt GĐPT để giúp các 
anh chị em thuận tiện trong việc tham khảo, giúp các em 
đoàn sinh có nhiêu thời gian vui chơi và tham gia các hoạt 
động khác nhiêu hơn. Tuy nhiên, cùng với tập sách này, 
mỗi đoàn sinh cũng cân có một “Số fay sinh hoạf” của 
riêng mình để ghi thêm những điêu cân thiết trong quá trình 
sinh hoại. 


Trong khuôn khổ nhỏ bé của tập sách, với thời gian 
hạn hẹp, hiều biết còn hạn chê và mang tính không chuyên 
nên tập sách này chắc chắn còn nhiêu thiếu sót, kính mong 
tât cả các anh chị em chân tình đóng góp ý kiên đề tập sách 
nøày càng được hoàn chỉnh hơn, ít sai sót hơn và được bổ 
sung thêm nhiêu kiến thức bồ ích hơn nữa. 


Kính chúc tât cả các anh chị em thân tâm thường lạc, 
luôn dũng mãnh tinh tân trên con đường tu học; kính chúc 
sinh hoạt GĐÐPT ngày càng vững mạnh và luôn theo đúng 
con đường Chánh pháp. 


Tháng I / 2006 
Qudng Y 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 3 


PHÁN I: 


PHẬT PHÁP 


A. SƠ LƯỢC VÉ TÔ CHỨC 
GIA ĐÌNH PHẬT TỦ: 


I. Mục đích: Đào luyện THANH, THIẾU, ĐÔNG 
NIEN thành Phật tứ chân chính; góp phân xây dựng xã 
hội theo tỉnh thân Phật giáo. 


2. Khẩu hiệu: TINH TẤN 
3. Châm ngôn: BI- TRÍ - DŨNG. 


ạ. BI (Từ bÙ: Từ là đem vui, Bi là cứu khô. Từ bi 
trong đạo Phật là lòng từ bi vô lượng, sẵn sàng đem vui cứu 
khô cho mọi người, mọi loài. 

b._TRÍ: là trí tuệ sáng suốt, hiểu rõ mọi nguyên lý của 
vũ trụ, biết rõ những nguyên nhân khô đau và các phương 
pháp để dứt trừ những khô đau đó. 

e. DŨNG: là sự dũng mãnh, tinh tân; không yêu đuôi, 
không sợ sệt, không hèn nhát trước những gian nan thử 
thách trên con đường tu học. 

BI - TRÍ - DŨNG như cái kiêng ba chân, luôn nương 
tựa lẫn nhau và không thê thiếu một: nêu có Bi mà không 
có Trí thì lòng thương trở thành mù loà, có Trí mà không có 
Bi thì cái Trí ây sẽ gây đau khô cho người khác, có Bi và 
Trí mà thiêu Dũng thì không thể làm được việc øì trong thê 
giới đây gian nan thử thách này. 


4. Huy hiệu : Hình HOA SEN TRĂNG có 8 cánh (5 
cánh trên và 3 cánh dưới) trên nên tròn màu xanh lá mạ, 
viên trắng. 

- 3 cánh trên tượng trưng cho 5 Hạnh: Tỉnh T ân (Phật 
Thích Ca), Thanh Tịnh (Phật A Di Đà), Hỷ xã (Phật Di 
Lặc), Trí tuệ (Bộ Tát Văn Thù), Từ Bi (Bô Tát Quán Âm). 

- 3 cánh dưới tượng trưng cho Tam Bảo: Phật-Pháp- Tăng. 
- Vòng tròn trăng tượng trưng cho đạo Phật viên dung, vô 
nøạ1, dung hoà trọn vẹn với tât cả mọi hình thức. 

- Nên xanh là màu của hy vọng vươn lên của tuổi trẻ, 
hướng về tương lai tt đẹp. 

- Màu trăng của Hoa Sen tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ, 
giác ngộ hoàn toàn. 


5. — Bàica chính thức: bài “SEN TRĂNG? 


6. Chào : bắt ân Cát Tường khi mặc đông phục GĐÐPT 
(bàn tay phải đặt ngửa về phía trước, đưa ngang vai, cánh 
ngoài thắng dọc, ngón cái giữ lây ngón áp út). 


7. Đông phục: 

- Nam Phật tử và Thiếu niên: Sơ mi lam tay cụt, 2 túi và 
câu vai, quân Sọt xanh nước biển, 2 túi sau, nón mũ Phật tử. 
- Nữ Phật tử và Thiếu nữ: Áo dài lam, quân trắng. (Khi đi 
trại nên có trại phục: quân tây xanh, áo sơ mi Lam đài tay, 
đội mũ). 

- Nam Oanh vũ: Sơ mi lam tay cụt, có câu vai; quân sọt 
màu xanh nước biến có 2 túi sau, có dây đeo hình chữ X 
phía sau; mũ bê rê hay mũ rộng vành màu xanh nước biên, 
chóp tròn ( fw) theo địa phương nhưng cốt được đồng nhất) 
- Nữ Oanh vũ: Sơ mi lam tay cụt phông, váy màu xanh 
nước biến, có dây đeo hình chữ H phía sau; mũ hay nón. 

( tuỳ theo địa phương nhưng cốt được đồng nhất) 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 5 


*Màu Lam: là màu thanh nhã, biêu hiện cho sự thanh đạm, 
khiêm tôn, gân gũi với mọi người; là màu chứa đựng sự tinh 
khiết, hiên hoà, ở trong thê tục mà hướng đến sự giải thoát. 
Hoà tât cả màu sắc chính với phân lượng đồng đêu thì sẽ có 
màu Lam. 
* làu xanh nước biển (quân sọt) biểu hiện cho sức mạnh 
của tuổi trẻ như sức sông của đại dương (nội tâm thì cường 
dũng nhưng bên ngoài phăng lặng như mặt nước). 
* Màu trăng (quần dài trăng) là biêu tượng của sự tỉnh 
khiết, trong sạch, biểu hiện của lý tưởng năm bên trong tâm 
hôn vươn lên giải thoát. 

Š. Chương trình Tu học: 

a. Ngành Đông (Oanh vũ): (Sen Non) 

Mở mắt — Cánh mêm — Chân cứng - Tung bay. 
b. Ngành Thiếu: Hướng thiện — Sơ thiện 
— Trung thiện —- Chánh thiện. 
c. Ngành Thanh: Hoà - Trực. 
d. Huynh trưởng: Kiên — Trì - Định - Lực. 


9_ Các trại Huân luyện: 
a. Neành Đồng : Tuyết Sơn (đào tạo Đâu, Thứ đàn) 
b. Ngành Thiếu - Thanh: A Nô Ma (đào tạo Đội trưởng). 
— Ni Liên (đào tạo Chúng trưởng). 
c. Huynh trưởng: 
- Lộc Uyễn (đào tạo Đoàn phó) — Khẩu hiệu: TIÊN 
Kỷ luật: đúng giờ, lanh lẹ, tư cách đúng đẫn. 
- Ä Dục (đào tạo Đoàn trưởng) 
Khẩu hiệu: TÍN - Kỹ Iuậ:: khắc khổ, lục hoà. 
- Huyện Trang (đào tạo Liên đoàn trưởng) 
Khẩu hiệu: VỮNG _ - Kỷ luật: tự giác 
- Van Hạnh (đào tạo ban viên BHD). 
Khẩu hiệu DŨNG _ - Kỷ luật: Tự giác 
10. Cấp bậc của Huynh trưởng: Tập-Tín -Tân-Dũng. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT Ó 


PHÙ HIỆU, CÁP HIỆU TRONG GĐPT 










LÊN ⁄ ¬ ‹ 
MỞ "IẤT CANH HỂM 


HƯỚNG: THIỂN CHẤNH THIÊN 


Mỗi Huynh trưởng và đoàn sinh GDPT 
phải là một cư sĩ Fạt g1q gW0ng mẫu 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 7 


LL Sơ đồ tô chức GĐPT 





BHÙ 
TRUNG ƯƠNG 


BHD | _ GIÁO HỘI 
TÍNH - THỊ TỈNH - THỊ 


BẠN - KHUÔN HỘI 
HUYNH TRƯỞNG ĐỊA PHƯƠNG 
GIA ĐÌNH 


BAN GIA BAN 
BẢO TRỢ TRƯỞNG CÓ VẤN 
LIÊN ĐOÀN Ũ n LIÊN ĐOÀN 
TRƯỞNG NAM THỊ THU TRƯỞNG NỮ 
KÝ QUỸ 


ĐẠI DIỆN 
BHD / TƯ 
TẠI MIỄN 






ĐẠI DIỆN BHD 
Tỉnh,Thị 


Tại Quận, Huyện 








THIẾU OANH 
NAM VŨ 
NAM 





Đoàn trưởng Đoàn trưởng 


Đoàn phó Đoàn phó 


Đoàn trưởng 


Đoàn phó 


Đoàn trưởng 
Đoàn phó 
Đội trưởng 
Đội phó 
Đoàn Sinh 


Đoàn trưởng Đoàn trưởng 
Đoàn phó Đoàn phó 

Chúng trưởng Đầu Đàn 
Chúng phó Thứ Đàn 
Đàn Sinh Đoàn Sinh 


Đầu Đàn Chúng trưởng 
Thứ Đàn Chúng phó 
Đoàn Sinh Đoàn Sinh 


Đội trưởng 
Đội phó 
Đoàn Sỉnh 





* Mót đột chúnøơ, đàn có từ 6 ->Š đoàn sinh 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT lọ 


ĐÀN KIỂU MẪU 


1, Định noÌña: 
- Đàn là một nhóm Oanh vũ có từ 6 đên § em kê cả em đâu và 


thứ đàn, chơi thân với nhau, sinh hoạt bên nhau, thương yêu 
nhau chân thành trong nghĩa tình của người con Phật. 

- Đàn kiểu mẫu là một đàn mà đoàn sinh trong đàn là các em 
đâu, thứ đàn đang câm đàn và một số các em khá giỏi có thê 
câm đàn trong tương lai. Đâu, thứ đàn của đàn kiểu mẫu này 
là các anh chị Huynh trưởng phụ trách ngành Đông. 

HH. Mục dích: 

Giúp các em đâu, thứ đàn có kiến thức căn bản, thêm kinh 
nghiệm cầm đàn, tạo môi trường để các anh chị trưởng gân 
sÙI các em, chỉ bày cho các em cặn kẽ hơn các bài học trong 
chương trình, đặc biệt là phân thực hành để các em có thê 
ø1úp các anh chị chỉ bày lại cho đoàn sinh. Đây cũng là dịp 
các đầu thứ đàn được tự do hơn trong học tập, vui chơi vì 
những lúc sinh hoạt, đi trại chung, các em luôn bị ràng buộc 
bởi chức vụ, bận lo cho đoàn sinh trong đoàn của mình. 

III. Thời øian sinh hoạt: 

Có thê sinh hoạt mỗi tháng một lần trong khoảng thời 
gian một buổi (không trùng với buổi sinh hoạt đoàn) hay 
những cuộc trại ngăn tổ chức riêng cho các em. 

IV. Nội dunøs sinh hoạt: 

- các bài học nhăm bôi dưỡng, củng cô tinh thân đâu, thứ đàn. 
- thực hành các hoạt động thanh niên (liêu trại, xây tô đàn, cứu 
thương, truyền tin, mật thư, đội hình đội ngũ...), các hoạt 
động văn nghệ, hoạt động xã hội... 

V. Kết luận: 

Sinh hoạt đàn kiểu mẫu có tính cách lâu dài chứ không phải 
chỉ trong một giai đoạn ngăn. Xây dựng đàn kiêu mẫu là cơ 
sở đào tạo các em đâu, thứ đàn vững vàng để xây dựng đàn 
mình ngày càng vững mạnh. 

LH 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 0 


PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI, CHÚNG TỰ TRỊ 


J/. Đỉnh nghĩa: 

- Đội chúng là cơ sở căn bản của tổ chức GĐPT. Đội chúng 
ôm những thiếu niên suýt soát tuổi nhau, cùng làm việc, 
cùng vui chơi, cùng theo kỷ luật và cùng chung bốn phận. 
Mỗi đội chúng điền hình gôm có 8 em: đội chúng trưởng, đội 
chúng phó và 6 đội sinh, mỗi em giữ một công việc của đội 
chúng. Trong đội luôn phân chia công việc cho nhau để tạo 
cho mỗi đội chúng sinh có tinh thân trách nhiệm và tránh 
được tình trạng người làm không hết, kẻ thì đi chơi. Đội 
chúng cũng cân phải theo dõi, kiêm soát, đôn đốc nhau nhưng 
khích lệ vẫn là một yêu tô đề tạo thành công. 

- Trong đội, chúng cân phải liên lạc thật chặt chẽ trên mọi 
lĩnh vực hoạt động. Sự sinh hoạt của mỗi đội chúng có mạnh 
là do nơi thiện chí của tất cả. Cân luôn tìm hiểu rõ ràng 
nguyên nhân và lý do văng mặt của đội chúng sinh trong 
những buổi họp. Việc viếng thăm chăng những trong lúc đau 
ôm mà phải thường xuyên đề gây tình thương yêu đông đội, 
tình tương trợ, tương thân, tương ái và gây dựng cho nhau. 

- Đội, Chúng tự trị là một nhóm đoàn sinh từ 6 đến 8 em họp 
lại, tự lo lấy VIỆC quản trị về nếp sông của mình, đặt dưới sự 
chăm sóc trực tiếp của đội, chúng trưởng của mình. lĩnh thân 
đông đội là một ý chí đoàn kết nhất trí của tât cả mọi người 
cùng hướng đến một mục đích xây dựng. Đội chúng mà thiếu 
tinh thân đông đội thì chăng thế nào tiên bộ, chắc chắn bao 
ø1ờ cũng thua xa các đội chúng khác. 


IH/. Mục đích: 

Đạo Phật đặt con người trước trách nhiệm của chính cuộc đời 
mình. Cuộc đời hay hay dở, tốt hay xấu là do con người tự 
làm tự chịu. Do đó chúng ta thiết lập "đội,chúng tự trị" nhăm 
mục đích tập cho các em nếp sông tự lập, tháo vát, hoạt động, 
gây tỉnh thân đoàn kết, chung cùng làm việc và chịu trách 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 10 


nhiệm vê các công việc hư nên của đội chúng đê tránh ÿ lại, 
câu an, vị kỷ. 


III/. Thực hiện đôi.chúng tự trị: 

Việc tô chức "đội, chúng tự trị " đã khó, nhưng nuôi dưỡng, 
giữ vững, phát triển tinh thân cho đúng nghĩa còn khó hơn. 

1.-_ Huynh Trưởng Đoàn: cần lưu ý một vài điểm như sau: 

- Hướng dẫn đường lối, nguyên tắc và phương hướng sinh 
hoạt, nhưng không bao giờ trực tiếp điêu khiến Đội, Chúng. 
Tìn tưởng giao phó công việc và trách nhiệm cho các em, 
nhưng âm thâm đi sát, theo dõi, nhận xét, góp ý và giúp đỡ, 
chứ không phải hoàn toàn khoán trắng công việc cho đội, 
chúng trưởng. 

- Luôn chú ý huân luyện và hướng dẫn thường xuyên đội, 
chúng trưởng, phó. Trong đó kề cả việc theo dõi, chuẩn bị và 
chọn lựa các đội, chúng trưởng, phó tương lai. 

2.- Đối, chúng trưởng-phó: 

Trong sinh hoạt hàng đội, chúng tự trị, đội, chúng trướng-phó 
là cán bộ đắc lực của huynh trưởng đoàn, là gạch nội của sự 
thương yêu, sự hiểu biết, dân thân để chung cùng làm việc và 
phục vụ giữa Huynh trưởng đoàn sinh. Trách nhiệm của đội, 
chúng trưởng-phó không phải chỉ đề hô khâu hiệu, trình diện 
và báo cáo trong một vài nehi thức thường lệ, mà còn có 
nhiệm vụ soạn thảo chương trình sinh hoạt hàng tuân, trực 
tiếp điều khiến sinh hoạt đội, chúng của mình. 

Trong một đội chúng, ngoài đội, chúng trưởng-phó, các 
nhiệm vụ sau đây cũng cân được phân chia phù hợp với khả 
năng từng em đề gánh vác công việc của đội chúng: 

Thự ký: lo về các sô sách, văn thư hành chánh của đội chúng. 
Thủ quỹ: lo về tài chánh, thu chi, cũng như lưu giữ và bảo trì 
tài sản vật dụng của đội chúng. 

Đời SÔng: lo về nêp sông của đội chúng, vê hoạt động thanh 
niên, kế cả các tô chức về trại du ngoạn cho đội chúng của 
mình. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT II 


Hoa mỉ: lo về các hoạt náo vui nhộn để tạo sinh khí cho đội 
chúng. 

Báo chí: lo về phỗ biên các tin tức sinh hoạt và truyền đạt tư 
tưởng tôt đẹp của các em qua các hình thức thực hiện bích 
báo, đặc san, øiai phẩm .v.v. của đội chúng. 


IV/. Giữ vững tỉnh thân đội chúng: 

Việc này đồi hỏi sự vận dụng tối đa và liên tục về tình 
thương, ý thức trách nhiệm, lòng tự tin và tự nguyện trong 
thiện chí phục vụ của huynh trưởng và từng mỗi cá nhân đội, 
chúng sinh để tạo thành sức mạnh tinh thân của đội chúng. 
Huynh trưởng đoàn phải thường xuyên nhìn vào đội chúng để 
xem xét tinh thân đội chúng: một đội chúng có tinh thần được 
thể hiện trên nét mặt, trên nụ cười và trên việc làm của các 
em. Nếu có đội chúng nào trục trặc, huynh trưởng cần phải 
xem xét lại, âm thâm theo dõi (đừng ra mặt) để xem cái vít 
nào hư hỏng trong bộ máy. Một phân lớn của sự trục trặc là 
phân công không đúng chỗ, không phù hợp với khả năng của 
các em. Sau đó, huynh trưởng kiên nhãn, thành thật bàn riêng 
với đội, chúng trưởng để tìm cách bỗ cứu, đừng xa rời tâm 
niệm. Tinh thân đội chúng là xi-măng gắn bó những viên 
sạch lại thành một bức tường kiên cô. Huynh trưởng đoàn có 
nhiệm vụ nung nấu tinh thân đoàn kết đó. 


1. Tổ chức các hoạt động cho đội, chúng: 

- Tinh thân đội chúng: Có tên gọi, cờ, tiếng hô của đội chúng. 
- Sinh hoạt: mỗi tuân sinh hoạt một lần . Mỗi tháng có thể có 
một sinh hoạt như căm trại, leo núi, thám du, thể thao, bơi 
thuyên... 

- Làm việc thiện: mỗi ba tháng cô găng làm một việc thiện 
cho xã hội, cộng đông. 

- Mọi thành viên luôn mặc đông phục đúng cách và có số sinh 
hoạt đây đủ. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 12 


- Tổ chức những buôi lễ đội chúng riêng biệt, những buỗi lễ 
câu an, câu siêu cho thân nhân các bạn trong đội chúng. 

- Tổ chức những ngày trại riêng biệt mà các anh chị em sẽ 
sông với nhau thật gân gũi, thân thương. 

- Một căn phòng xinh xắn của mình gọi là góc đội, góc chúng 
để sắp đặt, đề trang hoàng theo đội, chúng của mình, như một 
sóc học tập nhỏ ở nhà. 

- Một cơ câu tổ chức, biết phân công hợp lý mọi việc để cùng 
gây một mức tiên liên tục như xây dựng một xã hội tí hon. 
-Một gia tài nho nhỏ, có lêu trại, dụng cụ học tập, sô sách ghi 
chép và những thứ khác nữa gọi là khí mảnh cộng đông. 


2. Hành chánh và Số sách Đội chúng: 
gôm có các loại sau đây: 

1- Đội phả, chúng phá: Ghi lý lịch từng đội chúng sinh 
2-Nhát ký đội chúng : Ghì chép, tường thuật những công việc 
xảy ra, những buôi sinh hoạt tại đơn vị, đi giao lưu, dã ngoại. 
Có thể ghi cảm tưởng của đội chúng sinh hay ghi ý kiến của 
khách đến thăm. Có thê dán vào đó những tâm hình lưu niệm. 
Tất cả những hoạt động của đội chúng đêu được ghi vào nhật 
ký một cách chân thật đề làm truyền thông sau này. 
2-Số sinh hoạt: Số này có các phân: 

+Điềm danh hăng tuân. 

+h1 biên bản các cuộc họp. 
3- Số khí mảnh: Liệt kê tài sán, dụng cụ có được của đội 
chúng. 
4-Số thông tin: Ghi những thông báo phải thực hiện của đội, 
những thông báo gửi cho phụ huynh đội chúng sinh. Những 
thông báo này sau khi đội chúng sinh đọc thì ký tên vào. 
5- Kẹp lưu trữ linh trinh: 
Lưu lại những giấy tờ liên quan, công văn đến, thư mời của 
các đơn vị bạn,.... 
6- Số quỹ : Ghi các khoản thu, chi để theo dõi phần quỹ của 
đội chúng. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 13 


7- Số công văn đi, đến : Ghi trích yêu công văn gửi đi, gửi 
đến... 

8- Tập ảnh kỷ niệm: Nêu có điều kiện, trong những buổi lễ, 
những chuyến đi, đội chúng có những tâm hình lưu niệm nào, 
hãy lưu g1ữ thành một album kỷ niệm đề lưu lại. 


V/. Hôi đồng Đoàn: 

Thành phân Hội Đông Đoàn gôm có: đoàn rưởng, đoàn 
phó, các phụ tá (nêu có), các đội/“chúng trưởng, một vài ủy 
viên chuyên môn của gia đình đề giúp ý kiên. 

Hội đông Đoàn đóng một vai trò rât quan trọng trong 
sinh hoạt hàng đội, chúng tự trị. Hội đông đoàn là sạch nôi 
giữa các đội chúng, củng cô tinh thân đội chúng và phát triển 
được tinh thân đoàn. 

Sau khi có kế hoạch từ cấp gia đình đưa xuống, hội 
đông đoàn nhóm họp để vạch ra kê hoạch và chương trình 
sinh hoạt cho đoàn của mình trong tháng đó. Hội đông đoàn 
phải cô gắng họp định kỳ mỗi tháng một lân để vạch chương 
trình sinh hoạt cho tháng đó cũng như rút ưu khuyết điểm của 
chương trình tháng trước. Các đội, chúng trưởng-phó dựa vào 
đó để vạch chương trình sinh hoạt, chi tiết hàng tuân cho đội 
chúng của mình. 

Muốn có được nội dung phong phú thì phải có sự sắp 
xếp rõ ràng, phân công cụ thê, và định trước các trở ngại có 
thể xảy tới để giải quyết. Phải đi gân với thực tế chứ không 
tham lam ân định quá nhiêu trong một buổi sinh hoạt đoàn; 
hoặc ân định quá ít để các em có dư giờ trông không làm gì. 

Tùy vào ngành mà chương trình sinh hoạt của mỗi Đoàn 
được soạn thảo khác nhau. 

Một tháng thông thường có 4 tuân, Hội Đông Đoàn có 
thê phân định rõ ràng tuân nào làm những øì, ai phụ trách lớp 
nào, giờ nào, chúng/đội nào trực, thời gian quy định cho mỗi 
môn là bao nhiêu, v.v... Tuân cuôi cùng của tháng thường để 
trồng để cho các đội/chúng tự trị nhiêu hơn, ôn lại các bài cũ 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 14 


cho những ai văng trong tháng, giải đáp các thắc mắc khó 
khăn. Tuân cuôi này cũng được dùng để dự phòng cho những 
trở ngại có thể xảy ra ở các tuân trước khiên chương trình 
không thể thực hiện được như dự tính. 

Sau khi đã có chương trình sinh hoạt của Đoàn, cân: 

1/ Đệ trình dự thảo lên BHT để xin duyệt y. 

2/ Nêu không có sự đông ý, tái nhóm hội đồng đoàn 
để sửa đối cho phù hợp với quyết định của BHT. 

3/ Sau khi có sự duyệt y, sao gởi bản chương trình đên 
uy viên ngøành liên hệ (nam, nữ, oanh, thiếu), BHT, phụ 
huynh (nêu cân thiết), đồng thời mỗi đội/chúng cũng sẽ nhận 
một bản đề thi hành. 

4/ Các đội/chúng tiên hành công tác theo chương trình 
quy định và đoàn trưởng theo dõi để đôn đốc và giải quyết 
khó khăn (nếu có). 

5/ Sau mỗi phiên họp đoàn, dành một khoảng thời giờ 
họp hội đồng đoàn để tường trình và duyệt xét tiễn triên/ trở 
ngại của từng công tác hay giai đoạn vừa hoàn tất để rút ra 
kinh nghiệm và soạn thảo chương trình cho công tác kế tiếp. 


C.- Kết luận: 

Nøạn ngữ có câu: "Ôm nhiêu thì rớt" do đó Huynh 
Trưởng Đoàn dù tài ba đên đâu cũng không thể với tay quá 
dài để ôm trọn toàn bộ công việc sinh hoạt của đoàn, đội, 
chúng, mà cân phải phân công và tin tưởng giao phó trách 
nhiệm cho các em để tự lo lấy việc quản trị và nếp sông của 
đội mình. Bởi vậy phương pháp hàng đội,chúng tự trỊ là chìa 
khóa thành công của đoàn và của tổ chức Gia đình phật tử. 
Đội chúng khá là đoàn vững và gia đình mạnh mà gia đình 
mạnh thì tô chức mới tiến triển. Đó là quy luật và ước muôn 
của tất cả Huynh trưởng chúng ta. 

te LE]C 
Tu mà không học là tu mù 





Học mà không tu thì như cát đãấy dựng sách 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 15 
Chương trình 1 buổi lễ Phật ( O: chuông, X: mối) 


N IEM HUƠNG SỐ 
( Thấp đèn, đốt hương trấm xong, đứng ngay ngăn, chạp tay mật niệm) 
Tịnh Pháp Giới Chơn Ngôn: 
“ ÁN LAM XOÁ HA” (3 lần) 
Tịnh Tam Nghiệp Chơn Ngôn: 
“ ÁN TA PHA BÀ PHA, TRUẬT ĐÀ TA PHA, ĐẠT 
MA TA PHẠA, BÀ PHA, TRUẬT ĐỘ HÁM” (3 lần) O 


(Chủ lễ cầm hương {rước mặt, tất cả đêu quy, chủ lễ xưởng) 
CÚNG HƯƠNG 
Nguyện đem lòng thành kính 
Gởi theo đám mây hương 
Phưởng phất khắp mười phương 
Cúng dường ngôi Tam Bảo 
Thê trọn đời giữ đạo 
Theo tự tánh làm lành 
Cùng Pháp giới chúng sanh 
Câu Phật từ gia hộ 
Tâm Bồ Đề kiên có 
Chí tu học vững bên 
Xa bề khổ nguôn mê 
Chóng quay về bờ Giác. O 


TÁN PHẬT 
Đẳng Pháp vương vô thượng 
Ba cõi chăng ai băng 
Thây dạy khắp trời người 
Cha lành chung bốn loại 
Quy y tròn một niệm 
Dút sạch nghiệp ba kỳ 
Xưng dương cùng tán thán 
ỨC kiếp không cùng tận. O 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT l6 


LỜI KỲ NGUYÊN 
Hôm nay ngày..... tháng..... năm....., ÍqL........... : 
chúng đệ tứ GĐPT......... kính thành ngưỡng nguyện 


thường trú Tam Bdo trong mười phương, Đức Bồn Sư 
Thích Ca Mâu Ni Phật, Đúc Tiếp Dân Đạo Sư A Di Đà 
Phật, từ bỉ gia hộ chúng đệ tử, Bồ Đề tâm kiên cố, tự giác, 
giác tha, giác hạnh viên mãn, cùng tất cả chúng sanh 
trong pháp giới, nghiệp ác Hiểu trừ, căn lành tăng trưởng, 
thấy rõ Chánh Pháp, tỉnh tấn tu hành, một thời động 
chứng Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. O 


QUÁN TƯỞNG 
( Tất cả đứng dậy. Chủ lễ cắm hương, chắp tay xướng:) 
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng 
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn 
Lưới Đề Châu ví đạo tràng 
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời 
Trước bảo toa, thần chúng con ảnh hiện 
Cúi đầu xin thệ nguyện Quy y. O 


ĐÁNH LẺ, 


Chí tâm đánh lễ: Nam Mô tận Hư không biên pháp 
øiới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, 
Hiên Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. O 

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo chủ Đại Từ 
Đại Bi Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ 
Sanh Di Lặc Tôn Phật, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bô 
Tát. O 

Chí tâm đánh lê: Nam Mô tây Phương Cực Lạc Thể 
giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm 
Bô Tát, Đại Thế Chí Bộ Tát, Thanh tịnh Đại Hải chúng 
Bô Tát. OO 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 


Kháat chuông mô: 


17 


OOO-Ä X X ÄX XX ÄX-OXOXOX-Ä XÃ ÄXO. 
* Ngành Thiêu, Thanh (khi không có ngành Đông) thì tụng 


bài Chú Đại Bi. 
Tụng bài “ SÁM HÔI” 


Đệ tử kính lạy 

Đức Phật Thích Ca, 
Phật A Di Đà, 

Thập Phương Chư Phật, 
Vô Lượng Phật Pháp, 
Cùng Thánh Hiên Tăng O 
Đệ tử lậu đời lâu kiếp, 
Nghiệp chướng nặng nè, 
Tham øiân kiêu căng, 

Si mê lâm lạc, 

Ngày nay nhò Phật, 

Biết sự lỗi lầm, 

Thành tâm sám hồi. O 
Thê tránh điều dữ, 
Nguyện làm việc lành, 
Noửa trông ơn Phật, 





Từ bỉ gia hộ, 

Thân không tật bệnh, 
Tâm không phiên não, 
Hằng ngày an vui tu tập, 
Phép Phật nhiệm mâu, 
Để mau ra khỏi luân hôi, 
Minh tâm kiến tánh, 

Trí tuệ sáng suốt, 

Thân thông tự tại 

Đặng cứu độ 

Các bậc Tôn trưởng, 
Cha mẹ anh em, 

Thân băng quyền thuộc, 
Cùng tất cả chúng sanh, 
Đâu trọn (O) thành Phật 
(O) đạo. ÖO 


(Tất cả đứng dậy niệm danh hiệu Phật) 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (10 lần)O 
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần)O 

Nam Mô Đương Lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật (10 lần)O 
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bô Tát. (3 lần)O 
Nam Mô Đại Hạnh Phố Hiền Bô Tát. (3 lần)O 

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)O 

Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bô Tát (3 lần)OO 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT l5 


BÓN LỚI NGUYÊN LỚN 
Chúng sanh không số lượng 
Thê nguyện đều độ khắp 
Phiền não không cùng tận 
Thê nguyện đều dứt sạch 
Pháp môn không kế xiết 
Thê nguyện đều tu học 
Phật đạo không øì hơn 
Thê nguyện đều viên thành OOO 
* Ngành Thiếu, Thanh (khi không có ngành Đồng) thì tụng 
bài Kinh Bát Nhã. 
TƯ QUY & ĐÁNH LẺ 
Tự quy y PhậtO xin nguyện chúng sanh(nháp 
chuông), thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. O 
Tự quy y  Pháp,O xin nguyện chúng sanh(nháp 
chuông), thâu rõ Kinh tạng, trí tuệ như biến. O 
Tự quy y Tăng xin nguyện chúng sanh(nhập 
chuông), thông lý đại chúng, hết thảy không ngại. OOO 
* Nghe chuông (Q) thì lạy xuống, nhập chuông thì cùng đưng lên. 
HÓI HƯỚNG 
Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 
Đâu trọn thành Phật đạo.OOO 


(Tát cả đứng, hát bài ““Trầm hương đỗt”) 
Trâm hương đốt, xông ngát mười phương. 
Nguyện nguyện kính Đức Nghiêm Từ Vô Lượng. 
Câu câu xin chứng tâm thành chúng con. 
Vân vân khói kết mây lành cúng dường. 
Đạo nhiệm mâu đã lan truyền nơi cùng nơi. 
Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hôi. 
Đông quy kính quỳ dưới đài sen. 
Dâng hoa thơm tỉnh khiết màu thắm tươi cành. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 19 


Đài quang mỉnh sáng huy hoàng trang nghiêm. 

Ơn mười phương đêu ngự hào quang an lành. 

Nhìn đạo uyên chuyên soi khắp cùng quân sanh. 

Phật đạo đông cùng nhau tu tỉnh tân mau viên thành. 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật(2 lần)OO 


cÍ Tất cả quỳ, đọc Ba điều tâm niệm và đọc LUẠTT) - 

3 điêu tâm niệm của ngành Đồng (chỉ Oanh vũ đọc theo chủ lê) 

I1. Em tưởng nhớ Phật O 

2. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em 

3. Em thương người và vật. OO 
Năm điêu luật của GĐPT Việt Nam (tất cả đọc theo chủ lễ 

I. Phật tử Quy Y Phật, Pháp, Tăng và øiữ giới đã 

phát nguyện.O 

2. Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sông.O 

3. Phật tử trau dôi trí huệ tôn trọng sự thật.O 

4. Phật tử trong sạch từ thể chất đến tỉnh thân từ lòi 

nói đến việc làm.O 

5. Phật tử sông hỷ xã để dũng tiễn trên đường ĐạoOO 
(Hai em chuông mỗ ra giữa điện Phật lạy theo tiếng chuông 
của chủ lễ (3 lạy) rồi chia hai bên để hưởng dân tất cả ra 
khỏi điện Phát sát theo tưởng điện Phát) 





t## Chương trình 1 buổi Lễ Phât ngoài trời (tronø trườn 
hợp đặc biệt không thể làm lễ Phật trong Chánh điện) 

1. Niệm danh hiệu Bốn Sư ( 3 lân) 

2. Đọc năm điêu luật của GĐPT. 





§š 3 4# Chương trình 1 buổi Lễ ĐOÀN : 
I.Hô “PHẬT TU”- tât cả đáp “TINH TÂN” 


- chào ân Tam Muội - hát bài “ SEN TRĂNG”. 
2. Hô tên gia đình — đáp “TIEN” - hát bài gia đình ca. 
đ> =8 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 20 


B.TÓM TÁT MỘT SỐ KIÊN THỨC CƠ BẢN 
VÉ PHẬT PHÁP: 


1. Lịch sử Đức Phật Thích Ca: 
- Tên đây đủ của Ngài là Kiêu Tât La Thích Ca Tât Đạt 
Đa, gọi tắt là Tất Đạt Đa. 
- Cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Ga thuộc 
nước Ca Tỳ La Vệ (Án Độ). Hoàng hậu nắm mộng thây 
voi trăng 6 ngà chui vào bên hông thì thọ thai Thái tử. 
- Ngài đản sanh nhăm ngày 15/4 theo lịch Tàu (âm lịch), 
năm 544 trước Tây lịch, tại vườn Lâm Tỳ Ni của vua Thiện 
Các, cậu ruột của hoàng hậu Ma C1a. 
- Điêm lạ khi thái tử ra đời: trời mưa hoa thơm, nhạc trời 
chúc tụng, quả đât rung động. Tiên A Tư Đà tiên đoán:nêu 
thái tử lên ngôi vua sẽ làm vị Chuyên Luân Thánh Vương, 
nếu xuất gia tu hành sẽ thành Phật. 
- Hạ sanh Thái tử được 7 ngày, hoàng hậu từ trân, vua nhờ 
người dì là Maha Baxà Bađê nuôi Thái tử. 
- Thái tử văn võ song toàn, thông minh lỗi lạc. Sống trong 
nhung lụa nhưng Ngài luôn lộ vẻ buôn kín đáo. 
- Năm 17 tuổi, vâng lời cha, Ngài kết hôn cùng công chúa 
Da Du Đà La và có 1 người con là La Hầu La. 
- Sau một cuộc đi thăm các cửa thành, Ngài thây rõ 4 cảnh 
khổ: Sanh, Lão, Bệnh, Tử và Ngài xúc động mạnh mẽ. 
- Năm 19 tuổi (có tài liệu ghi là 29 tuổi) vào đêm 8/2, nhân 
lúc mọi người say ngủ, Ngài lặng lẽ nhìn vợ con lân cuỗi rôi 
gọi người hầu Xa Nặc thắng ngựa Kiên Trắc ra đi tìm 
đường øiải thoát. 

- Qua 5 năm học Đạo với các vị Đạo sĩ, 6 nắm fu khô 
hạnh cùng 5 anh em ông Kiêu Trân Như, Ngài nhận ra 
rằng nñĐØƯỜI câu đạo phải phát chiêu trí tuệ mới mong gl1ác 
nøộ. Ngài nhận bát sữa do nàng Tu Xà Đê dâng cúng, 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT BI 


xuống sông tắm rửa và ngôi Thiên định dưới gốc cây Bộ Đề 
trong 49 ngày. 

- Rạng sáng ngày 8/12, sau khi chiến thăng được sự cám dỗ 
của Ma vương, Nøài đã chứng ngộ con đường siảI thoát. 
Sau khi thành đạo, bài thuyết Pháp đâu tiên của Ngài là bài 
“Tứ Diệu ĐÊ” dành cho 5 anh em ông Kiêu Trân Như tại 
vườn Lộc Uyến. Từ đó có đủ Tam Bảo. 

- Ngài thuyết Pháp giáo hoá trong 49 năm, độ cho hàng vạn 
ức đệ tử, không phân biệt ø1àu nghèo, sang hèn. 

- Ngài nhập Niết Bàn ngày 8/2, dưới 2 cây Sa La song thọ 
trong rừng Xa Nại xứ Câu Ly, hưởng thọ 80 tuổi. 

- Ngài phó chúc cho Ngài Ca Diếp thọ lãnh y bát đề truyền 
đạo, dặn chúng đệ tử phải “[Lây Giới làm Thây” và trụ 
vào Yứ Niệm xứ (Quán: Thân bất tịnh, Thọ thị khổ, Tâm 
vô thường, Pháp vô ngã) đề tu học. 


2. (Quy Y Tam Bảo: 


- Quy là trở về, Y là nương tựa. Quy Y là trở về nương tựa 
một nơi chắc chắn, có thê che chở cho mình được. 

- Tam Bảo là ba ngôi báu gôm Phật, Pháp, Tăng. 

-Quy Y Tam Bảo là trở về nương tựa vào Phật, Pháp, 
Tăng, là 3 ngôi quý báu nhất trên đời có thể che chở, đùm 
bọc, hướng dẫn chúng ta ra khỏi bể khổ mênh mông của 
cuộc đời. 


- Quy y Phật: PHẬT là vị đã giải thoát, hoàn toàn sáng 
suột, Ngài đã sáng lập ra Giáo Pháp, có đây đủ 5 Hạnh: 
Tinh tân, Thanh tịnh, Từ bi, Hỷ xả, Trí tuệ, có khả năng cứu 
khô đem vui đên cho mọi người, mọi loài, là Thây của khắp 
các cõi lrời, người và là cha lành cho 4 loại chúng sanh. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 9/P/ 


- Quy y Pháp: PHÁP gôm 3 loại: 
eKinh: ghi chép chính những lời Phật dạy lúc còn tại thê. 
Luật: shi chép những Giới luật phải g1ữ gìn của các gi1ới 
Tăng sĩ và cư sĩ. 
eLuận: những quyền sách của các vị Tô Sư, Bô Tát, đệ tử 
của Phật giải thích, bàn luận về những điều Phật đã dạy. 
- Quy y TĂNG: 7.ÄNG là một đoàn thê xuât gia tu hành từ 
4 người trở lên, sông hoà hợp với nhau, không phân biệt sai 
khác tư riêng sì cả, tôn trọng và thực hành triệt để cách thức 
tu hành như Đức Phật, luôn nghiêm trì Giới luật. Tăng gôm: 
* 5a DI : hàng nam tử xuất gia giữ 10 giới. 
*SaDiNi  : hàng nữ tử xuất gia giữ 10 giới. 
* Tỳ Kheo  : hàng nam tử xuất gia giữ 250 giới. 
* 'Tỳ Kheo Ni: hàng nữ tử xuất gia giữ 350 giới. 
(Uu bà tắc, ưu bà đi giữ ngũ giới, thập thiện và tại gia Bồ tát giới) 

3. Niệm Phật: 

Là dôn hết tâm trí, ý nghĩ vào việc suy niệm Đức Phật: 
Tâm nhớ đến Phật, Trí neh1 đến công hạnh của Phật. 

Có 5 cách niệm Phật: 

q. lung niểm: niệm lờn tiêng trước bàn Phật theo 
nhịp mố. 

b. Mật niệm: niệm thầm tên các vị Phật nơi văng Vẻ 
hay tưởng tượng các vị Phật trong tâm trí nơi đông đúc. 

c_ Khẩu niệm: khi gặp nguy hiềm hay tâm bị xao 
động thì nệm các danh hiệu Phật để trần tĩnh tâm hôn và 
đem lại nghị lực sáng SUỐT. 

d. Quán niệm: Đừng trước Đức Phật, chăm chú chiêm 
ngưỡng các tướng tốt và suy nghiệm những đức hạnh ấn 
đăng sau các tướng tốt ây. 

e. Chuyên niềm: niệm Phật bất cứ lúc nào: khi đi 
đứng, lúc năm ngôi. Làm bất cứ việc øì cũng tưởng đến 
Đức Phật và thâm niệm danh hiệu Ngài. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 23 


4. LỤC HOÀ: 

a. Thân Hoà Đông Trú: cùng ăn ở, cùng sinh hoạt 
chung một chỗ với nhau. 

b. Lợi loà Đông Quân: có lợi lộc gì thì chia đều cho 
nhau. 

c. Khẩu Hoà Vô Tranh: ăn nói hoà nhã, thân ái: 
không cãi nhau hay dùng những lời nói độc ác. 

d. Ý Hoà Đông Duyệt: có ý kiên øì thì đem ra bàn cãi, 
thảo luận cùng nhau để đi đến thông nhất chung. 

e. Kiến Hoà Đồng Giải: những điều hiệu biết đều chỉ 
dạy, ø1ảng ø1á1 cùng nhau. 

(- Giới Hoà Đông Tu: giới luật cùng tu tập, nhắc nhở 
nhau cùng ø1ữ øin. 


5°. lhờ Phật: 

- Bàn Phật năm chính ø1iữa nhà và tượng Phật được đặt 
chính giữa bàn thờ như Đức Phật ở chính trong lòng ta vậy. 
- 2 ly nước trong 2 bên tượng trưng cho nước Cam Lô tinh 
khiết của chư Phật. 

- 2 cây đèn 2 bên tượng trưng cho ánh sáng, chiêu rõ phước 
tướng trang nghiềm của Đức Phật. 

- 2 bình hoa 2 bên tượng trưng cho những tĩnh tuý của vũ 
trụ, và cũng biểu hiện cho sự vô thường ( hoa nở rôi tàn). 

- 2 đĩa trái cây tượng trưng cho sự thành tựu của các pháp 
môn tu học và cũng biểu hiện luật nhân quả trong đạo Phật. 
- 3 cây nhang tượng trưng cho GIới - Định - Huệ, và cũng 
biểu hiện lòng thành kính muốn dâng hương thơm cúng 
dường chư Phật . 

- Trên tât cả là hình ảnh từ hoà của Đức Phật: thờ Phật là sự 
phát lộ cái ý chí bên trong thành hình thức bên ngoài; ø1ữ 
øìn cho bàn Phật được trang nghiêm sạch sẽ cũng là ø1ữ cho 
lòng được trang nghiêm, thanh khiết. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 24 


6. TỨ DIÊU ĐỀ ( TÚ ĐÉ): 
Tứ là bốn, Đề là sự thật, bao gôm: 
A. Khổ Đê: có 3 loại khô: 

* Khô khổ: cái khỗ của cuộc sông, làm lụng, bệnh 
tật... 

* Hoại khổ: cái khỗ của sự thay đôi, huỷ hoại của bản 
thân và sự vật xung quanh. 

* Hành khổ: bản năng, dục vọng tạo ra nỗi kh: ôm lọ 
thứ: 
- Sanh khổ: khô lúc sanh đẻ, phải làm lụng chật vật. 
- Lão khổ: khô phải chịu cảnh già nua, tàn tật. 
- Bệnh khổ: khô vì bệnh tật, đau ôm. 
- Tử khổ: khổ phải chịu cảnh chết chóc, xác thân tan rã. 
- Ái biệt ly khổ: khổ vì phải xa người mình thương yêu. 
- Câu bất đắc khổ: khổ vì trông mong mà không được. 
- Oán tăng hội khổ: khô vì phải gặp gỡ những kẻ mình 
căm ghét, thù oán. 
- Ngũ âm xí thạnh khổ: khô vì sự xung đột, câu xé của các 
thành phân giác quan trong cơ thê. 


B. Tập Đề: là nguyên nhân kết tập nên sự khô. 
* J0 món phiên não: 
- Tham: do lòng tham. 
- Sân : do sự nóng øsiận. 
- S1: do mê mờ, không phán đoán được đúng saI. 
- Mạn: do kiêu căng, tự phụ. 
- Nghi: do nghIi ngờ, không tin vào mình, vào mọi người... 
- Thân kiến: do cái TA quá lớn, chỉ chăm lo cho mình... 
- Biên kiến: do quan niệm cực đoan, hoặc chấp T hường 
(cho răng Ta tôn tại vĩnh viên), hoặc chấp Đoạn (cho răng 
Ta chỉ tôn tại trong thời gian ngăn rôi tan biến). 
- Kiến thủ: chấp chặt toàn thành kiên của mình, vì không 
hiểu hay vì tự ái. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 25 


- CHỚI câm thủ: do giữ những điêu câm ky vô lý. 
- Tà kiên: do không theo đúng những quan niệm đúng đãn, 
hợp lý. 


* Trong 10 món phiên não lại có : 

- Kiết sử: những mãnh lực trói buộc, sai khiến, thúc đây 
hành động của ta là Tham, Sân, S1, Mạn, Nghi. 

- Kiến hoặc: những tư tưởng sai lâm của con người vì 
không thây rõ nhân sinh( thân kiến, kiến thủ, giới câm thủ, 
tà kiên). 

- Tư hoặc: quan niệm sai lâm về bản chất giông loại ( 10 
phiên não kê trên). 


C. Diệt Đề: Đoạn trừ những mê lầm, nguyên nhân gây khổ 
não. Diệt trừ những mê lâm theo hai thứ lớp: 

a. Kiên đạo sở đoạn hoặc: dứt trừ những mê lâm về ý trí 
(do giáo dục gây nên). 

b. 7 đoạn sở đoạn hoặc: dút trừ những phiên não trói 
buộc, có nguôn gốc sâu xa từ bản năng ý thức nghiệp chướng 
đã trở thành căn tính của con người. 

***Bâc tu chứng: Diệt trừ được hai thứ lớp mê lầm có thê 
đạt đến bờ quả vị tu chứng từ thấp lên cao: 

% Tứ gia hạnh: (dự b). 

+ Tu đà hoàn: (dự vào vòng thánh) 

+ Tư đà hàm: chỉ còn một kiếp sanh ở cõi dục, Nhật Lai 

+ A Na Hàm: không trở lại cõi dục nữa, Bất Lai. 

+ A La Hán: Phước đức trí tuệ hoàn toàn, không còn luân 
hôi sinh tử. 
* Khi chứng quả Tu Đà Hoàn, thành tựu được 5 phép thân 
thông: 
a. Thiên Nhấn Thông:thây khắp mọi nơi, mọi loài chúng sanh 
D. Thiên Nhĩ Thông: Nghe khắp mọi nƠơI, mỌiI loài. 
c. Tha Tâm Thông: Biết . những ưa muốn của mọi loài. 
d. Túc Mạng Thông: Biết hết kiếp trước của mình. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 26 


e. Thần Túc Thông: Có thê đi đây đó cùng khắp mọi nơi. 
* Khi chứng quả A La Hán thì được thêm Lậu tận thông, 
thông suốt cả ba đời: quá khứ, hiện tại, vị laI, và khắp tât cả. 
* Cuối cùng đạt được Niết Bàn, thoát ly sinh tử luân hôi. 


D. Đạo Đề: là phương pháp diệt trừ khô, sôm 37 phẩm trợ 
đạo được chia làm 7 loại: 

q. Fự Niệm Xư là 4 tầm niệm nhận thức: 
-Thân bất tịnh: thân thê nhơ nhớp. 
-Tâm vô thường: ý thức, tâm hồn không thật, thay đối luôn. 
-Pháp vô ngã: sự vật không tự thể, giả hợp. 
-Thọ thì khổ: cảm thọ gây nên khô não 

b.Tựứ chánh cân: là 4 việc siêng năng chân chánh 
- Neăn ngừa những điêu ác chưa phát sinh 
- Dứt trừ những điêu ác đã phát sinh 
- Phát triển những điều lành chưa phát sinh 
- Tiếp tục phát triển những điêu lành đã phát sinh 

c.Tứ Nhự Ý Túc: là 4 điều coi như đây đủ, như ý muôn 
- Đục như ý túc: diệt hết dục vọng cho được như ý muôn 
- Tỉnh tấn như ý túc: Mạnh mẽ tiên lên cho đúng như ý muôn 
- Nhất tâm như ý túc: Tập trung tư tưởng đúng như ý muốn 

- Quán như ý túc: Suy tưởng sáng suốt đúng như ý muốn. 

d.Ngũ Căn: giữ cho được 5 căn căn bản phát xuất thiện 
pháp 
-Tím: Lòng tin mạnh mẽ ở Phật, Pháp, Tăng 
-Tân: Lòng dũng mãnh, chí tiễn thủ không thối thất 
-Niệm: Ghi nhớ tu bồ thí, trì tịnh giới, sạn sạch phiên não. 
-Định: Đề tâm tưởng vào những cảnh nhất định 
-Huệ: Đề cho sự sáng suốt hiện đến. 

e.Ngũ Lực: phát huy sức mạnh thân thông của 5 căn là: 

Tín, Tân, Niệm, Định, Huệ. 

fThất Bồ Đê Phần: đi vào 7 phần trong đạo quả giác 
ngộ 
- Trạch Pháp: chọn lực phương pháp tu hành 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 21 


- Tỉnh Tần: dũng tiên siêng năng tu hành. 
- Hy: hoan hýỷ vuI vẻ tu hành 
- Khinh An: nhẹ nhàng yên ôn 
- Niệm: nhớ tu bô thí, trì tụng giới, gạn phiên não, giữ tư 
tưởng trong sạch. 
- Định: Đề tâm tưởng vào những cảnh nhất định 
- Xã: Tâm trí không vướng bận một cái øì hết 
e. Bát Chánh Đạo: Thục hiện đúng 8 đường lôi chân 
chính 
-Chánh Kiến: Nhận thức đúng đăn 
-Chánh Tư Duy: Suy nghĩ, tư tưởng đúng đăn. 
-Chánh Ngữ: Lời nói đúng đăn 
-Chánh Nghiệp: Làm việc đúng đẫn. 
-Chánh Mạng: Sông cuộc sông đúng đăn. 
-Chánh Tỉnh Tân: Tiên tới đường lỗi đúng đắn. 
-Chánh Niệm: tâm niệm đúng đăn. 
-Chánh Định: tập trung tư tưởng vào cảnh giới đúng đăn 


7, Ăn Chay: Trong đạo Phật ăn chay là ăn tât cả các thức 
ăn, thực phẩm không có liên quan đến mạng sống của 
chúng sinh. Ăn mặn là ăn các loại thực phầm có thể ăn 
được, bao gôm thịt động vật, trứng, sữa, và các loại thực 
vật, rau cải trái cây. Ăn chay là đễ"Tránh nghiệp sát sinh và 
trưởng dưỡng tâm từ bỉ" vì các loài sinh vật đều ham sông 
sợ chết, đều bình đắng trước sự đau khổ. Ăn chay cũng vì lý 
do sức khỏe: cơ thê nhẹ nhàng, ít bệnh tật... 

8. Sám Hồi: Sám là ăn năn lỗi trước, Hôi là chừa bỏ lỗi sau. 
"Sám hồi" là "ăn năn chừa lỗi". Sám hối có hàm nghĩa ăn 
năn, hối hận vì những lỗi lầm trong quá khứ, và bây giờ cho 
đến về sau, mình nguyện là không tái phạm nữa. 


3. Thập Thiện là mười nghiệp lành năm tronø ba nghiệp: Thân 
Nghiệp, Khâu Nghiệp và Y Nghiệp. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 28 


A) Thân Nghiệp: Những hành vi thuộc về thân có 3 : 

a) Không giết hại: không hủy hoại cuộc sông của mọi loài, 
của mình. 

b) Không trộm cắp: không chiêm đoạt những của cải của 
người khác 

c) Không tà dâm: không sông trác táng, ăn chơi, sông trong 
sạch . 
B) Khẩu Nghiệp: là những lời nói thô, có 4 cách : 

a) Không nói dồi: không nói sai sự thật. 

b) Không nói lời hung ác: không chười rủa người khác. 

C) Không nói thêu dệt: không nói thêm hay bớt. 

d) Không nói lưỡi hai chiêu: không nói đòn xóc, gây chia 
TỂ. 
C) Ý Nghiệp: Những suy nghĩ, tưởng tượng... 

a) Không tham muốn: Không tham muôn năm món dục lạc 
ở đời c 

b) Không gián hởn:Ï niệm giận hờn nôi lên liên đôt cả rừng 
công đức. 

€) Không sĩ mê- S1 mê là nguồn gôc của mọi tội lôi, vì sĩ mê 
nên không phân biệt phải trái, châp theo sự hiệu biệt của riêng 
mình. 


10. Tứ Nhiếp Pháp là bôn phương pháp nhiếp phục và cảm hóa 
chúng sanh, đó là Bồ Thứ, Ái Ngữ, Lợi Hành, và Đông Sự. 
*Bồ Thí Nhiễp: nhiệp hóa băng sự ban cho cùng khắp, gôm : 

1. Người Bồ Thí: 
a. Bồ Thí không trong sạch: là sự Bỗ Thí vì tư lợi, bất kính, kiêu 
nøạo, câu danh, muốn dụ dỗ, mê hoặc lòng người, v.V... 
b. Bồ Thí trong sạch: Bỗ Thí với lòng Từ Bi, tâm nguyện lợi 
sanh, mong câu sự an lạc, lợi ích cho người nhận. 

2. Vật Bồ Thí: Tài thí, Pháp thí, và Vô Úy thí. 
a. Tài Thí: còn gọi là Tư Sanh Thí, có hai loại: 
* Nói Tài Thí: Bồ Thí thân mạng, sức lực, lời nói, tư tưởng, ý 
kiến... 
* Ngoại Tài Thí: Bồ Thí tiền bạc, cơm áo, thuộc thang, nhà cửa... 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 29 


b. Pháp Thí: đem giáo pháp chân chánh Bồ Thí, có hai loại: 
* Cúng Dường Chánh Pháp: Lễ kính, tụng kinh và hôi hướng 
công đức cho chúng sanh. 
* Diễn Thuyết Chánh Pháp: tùy theo hoàn cảnh, trình độ, căn cơ, 
mà gIảng pháp cho chúng sanh. 
c. Vô ỦÚy Thí: Bỗ thí sự không sợ hãi, tức là làm cho người khác 
được an tâm, yên chí, không sợ sệt. 
3. Với Chúng Sanh Nhận Thí: Còn gọi là ruộng phước, vì 

chính nhờ họ mà ta ø1eo được hạt giống phước đức. 
*Ái Ngữ Nhiễ: Phương pháp nhiệp hóa băng lời nói thành thật, 
từ hòa, ngay thăng và hòa giải. Ái Ngữ có 4 loại: 

l. Không nói lời dôi trá, mà nói lời chân thành đúng sự thật. 

2. Không nói lời độc ác, mà nói lời hòa nhã hiên dịu. 

3. Không nói lời thêu dệt, mà nói lời ngay thắng hợp chánh lý. 

4. Không nói lời đầm thọc, mà nói lời hòa giải sáng suốt. 
* Đồng Sự Nhiện: cùng làm một công việc, ở cùng trong một 
hoàn cảnh đề nhiệp hoá. Đây là phương pháp có hiệu quả rất cao. 
*Lợi hành nhiếp : phương pháp nhiếp hóa băng tất cả hành động, 
ý nghĩ vệc làm có lợi ích cho người. Lợi hành có hai loại: 
Lợi hành trong công việc vật chất: Chia xẻ những gì mình có thể 
chia xẻ được qua tài vật của mình. 
Lợi hành trong công việc tĩnh thần: Chia xẻ kiên thức Đạo học, 
kinh nghiệm tu tập mà mình đã thành tựu được. 


11. Ý nghĩa của lá cò Phật Giáo : Cờ Phật Giáo là biểu trưng 
tỉnh thân thông nhất của Phật Tử trên toàn thê giới, tượng trưng 
cho niêm Chánh tín và sự yêu chuộng hòa bình của người con 
Phật; có ý nghĩa cắt bỏ quan niệm cô chấp các ranh giới địa 
phương, g1a tăng niêm hăng hái đoàn kết phụng sự cho Đạo Pháp 
và dân tộc. Năm sắc theo chiêu dọc: Xanh đậm, vàng, đỏ, trắng, 
cam, tượng trưng cho hào quang chư Phật Năm sắc theo chiêu 
ngang là mâu tông hợp tượng trưng cho ánh sáng hào quang chư 
Phật. Ý nghĩa của màu sắc phân biệt là : 

- Xanh đám : Tượng trưng cho Định căn. Màu xanh tượng trưng 
cho sự rộng lớn, sáng suốt. 

- Vàng lợi : Tượng trưng cho Niệm căn, vì có Chánh Niệm mới 
sanh Định và phát Huệ. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 30 


- Đỏ : Tượng trưng cho Tinh Tân căn. Có tinh tân mới khắc phục 
được mọi trở ngại, nghịch cảnh . 

- Trăng : Tượng trưng cho Tín căn, niêm tin không lay chuyên, 
và có tín căn là có Nhân Duyên với chư Phật và nguôn gôc sanh 
ra muôn hạnh lành. 

- Da cam : Tượng trưng cho Huệ căn. Khi có Tín, Tân, Niệm, 
Định đây đủ thì Tuệ sẽ phát sanh. 

- Màu tổng hợp : Tượng trưng cho tinh thân đoàn kết của Phật 
giáo đồ trên toàn thê giới. 


12. Bát Quan Trai Giới: Ngoài việc thọ trì, tuân giữ ngũ 
giới, trong các khóa tu thiên tịnh tâm, người Phật tử cư sĩ chúng 
ta thường giữ thêm Bát Quan Trai CIới. Tám giới đó dựa vào 
năm giới căn bản, nhưng được khai triển thêm để giúp tạo một 
đời sông tịnh hạnh, đơn giản, giúp tạo các điều kiện thuận lợi để 
tu dưỡng tâm trí. Đó là: 

l) Không sát sanh. 

2) Không trộm cấp. 

3) Không hành dâm. 

4) Không nói dồi. 

5) Không uống rượu và dùng các chất gây say. 

6) Không tham gia múa hát, thối kèn, đánh đàn, xem múa hát, 
nghe đàn, không trang điểm, thoa vật thơm, dôi phần và đeo 
tràng hoa. 

7) Không năm ngôi nơi quá cao và nơi xinh đẹp. 

Š) Không ăn phi thời ( không ăn sau I2 giờ trưa). 


13. Tứ Ấn 
a. Án cha mẹ: 

Công ơn: Cha mẹ thương con vô bờ bến, vì con mà phải chịu 
bao nhiêu khổ sở. Mẹ sinh con phải chịu bao nhiêu cực nhọc, cha 
mẹ làm lụng vật vả cũng chỉ cốt cho con được no âm. 
*Cách báo đáp: Bôn phận làm con ngoài việc cung kính, phụng 
dưỡng cha mẹ, còn phải biết giữ gìn thanh danh gia đình, làm 
hiển danh cho cha mẹ, không phải băng chức vị, bằng sự giàu 
sang mà bằng đạo đức, bằng cuộc sông hiền thiện của mình. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 3l 


Nhưng chưa đủ, vì muốn báo đáp công ơn cha mẹ cân phải làm 
sao cho cha mẹ g1ả1 thoát khổ đau, sông đời an lạc. Nêu cha mẹ 
chưa biết đạo Phật thì khích lệ cha mẹ đi chùa nghe giảng giáo lý, 
thực hành giáo lý trong cuộc sống. 

b. Ân Thầy Bạn 
* Công ơn: Chúng ta được mở rộng kiến thức nhờ công ơn thây 
dạy dỗ, không quản nhọc nhăn. Bạn bè cùng hỗ trợ giúp đỡ ta 
trong việc học hỏi, những khi thât bại, những khi gặp khó khăn. 
*Cách báo đáp: phải siêng năng học tập để mở rộng thêm kiến 
thức, luôn luôn tìm học ở sách vở và ở chính thực tế cuộc sông. 
Chúng ta phải cung kính lễ độ những người thây, thường luI tới 
viêng thăm giúp đỡ thây bạn. Ngoài ra, ta phải biết khích lệ thây 
bạn học hỏi giáo lý Phật đà, làm các việc phước thiện. 

c. Ân Quốc Gia Xã Hội: 
*Công ơn: ơn các vị tiên bối đã ra công giữ nước và dựng nước. 
Những người đã đem xương máu øìn giữ quê hương để chúng ta 
được sông thanh bình. Chúng ta cũng mang nặng ân của chính 
phủ lo cho mọi vân đê giáo dục, y tê, kinh tê, văn hóa v.v... để 
chúng ta có cuộc sông âm no, ồn định và tiên hóa. 
*Cách báo đáp: phải làm tròn bôn phận của người dân đôi với 
đất nước, phải tôn trọng luật pháp đã quy định. Chúng ta luôn 
nhớ ơn, quý trọng những người lao động, đem công sức, đô biết 
bao mô hôi đề ta có bát cơm. tâm áo, thuôc men khi ôm đau. mọi 
vật dụng cân thiết trong cuộc sông, phải biết tiết kiệm để giúp đỡ 
kẻ nghèo khó, tham gia công tác từ thiện xã hội. 

d. Ân Tam Bảo: 
* Công ơn: Thế Tôn không phải chỉ mong muôn giải thoát cho 
riêng mình, bỏ cả vợ đẹp con yêu, cung vàng điện ngọc để đi tìm 
chân lý cho cả vạn loại chúng sanh. Ngài đến với thể gian này 
băng tâm lòng từ bi rộng lớn. Nhờ đức Thê Tôn, nhân loại mới 
biết con đường giải thoát khô đau, mới được hạnh phúc thật sự. 
*Cách báo đáp: có tâm lòng thành kính và sự thiết tha mong câu 
giải thoát của chúng ta mới có thể gọi là chút báo đên công ơn. 
Chúng ta phải luôn luôn tinh tấn học hỏi, nghiên cứu kinh điển, 
đem giáo pháp thực hành trong đời sông. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT ) 


14. NGŨ GIỚI: Nsũ giới là năm điều răn cắm mà đức Phật đã 
chế ra, để ngăn những ý tưởng ác, nói năng chăng lành, hành 
động bât chánh. Năm điêu răn ấy là: 

L. Không sát sanh. 

2. Không trộm cấp. 

3. Không tà dâm. 

4. Không nói dồi. 

5. Không uông rượu. 

Sự giữ GHới hay không ø1ữ CHới là hòan toàn do chúng ta tự 
liệu lây. Một ý nghĩ, một lời nói, một hành động tốt hay xâu 
chính đã mang theo nó một cái mâm thưởng phạt rôi. Đức Phật 
chỉ là một vị dẫn đường rất từ bi và rất sáng suốt. Ngài chỉ cho 
chúng ta con đường nào là con đường sáng và con đường nào là 
con đường tôi nguy hiểm không nên đi. 


15. NGŨ MINH PHÁP: là năm kiến thức căn bản mà người 
hoăng pháp nói chung và người HT nói riêng cân phải am tường. 
1. Nội mỉnh :là kiên thức về nội điển Phật giáo. Người HT muốn 
đem giáo pháp truyện đạt cho đàn em của mình, cho những người 
chung quanh mình để đều được hưởng lợi ích thì trước hết tự 
mình phải hiểu rõ giáo lý của đạo Phật. Giáo lý cao siêu trong ba 
tạng được trình bày theo ba hệ thông: 

a. Hệ thông Bát Nhã: Giáo lý chơn không, chủ trương rằng vạn 
pháp là không thực hiểu lý tánh chơn không. 

b.Hệ thống Pháp tướng:Giáo lý duy thức, chủ trương vạn pháp 
không thực tánh và sở dĩ có ra là do thức biểu hiện ra ngàn muôn 
sai khác 

c. Hệ thống Pháp tánh: Chủ trương đạt đên chơn như. Các pháp 
đều do chơn như duyên khởi mà có. 

2. Nhân mình: Am tường giáo lý chưa đủ, phải biết cách trình 
bày giáo lý một cách rõ ràng khúc chiết, lập luận vững vàng. 
Muốn được vậy, người hoằng pháp phải biết phương pháp luận 
lý. Phương pháp luận lý ây gọi là “Nhân Minh", tức là môn luận 
lý học của đạo Phật. Đại cương phương pháp luận lý này, cân có 
(và phải có) ba phân chính: Tôn - Nhân - Dụ. Tôn là vân đề đặt 
ra, là chủ trương của mình. Nhân là lý do đưa đến vẫn đề đó, 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 33 


nguyên nhân hình thành chủ trương đó. Dụ là những sự kiện đưa 
ra đề chứng minh. 
Ba phân Tôn - Nhân - Dụ liên hệ mật thiết với nhau. Băng Nhơn 
minh luận chúng ta phân biệt chơn với ngụy, chính với tà và 
thuyết phục được người chưa hiểu đạo. 
3. Thanh mình: Đây là môn học về ngôn ngữ, về âm thanh, về 
văn học. Cân trau dôi văn chương để trình bày được lưu lóat, có 
khả năng diễn đạt. Có phương tiện cần học thêm ngọai ngữ để 
đọc thêm kinh sách, để có thể phiên dịch kinh sách - âm nhạc. 
4. Công xảo mình: là môn học về công nghệ, về kỹ thuật. Người 
Phật tử tại gia luôn có một nghê chính đáng để sinh sống. Có 
khoa học, kỹ thuật giúp cho nghề của ta mỗi ngày một tiên bộ, 
mỗi ngày một tinh xảo. Nhưng công xảo minh trong Phật giáo có 
những nét đặc thù của nó. Chúng ta biết cách mạng khoa học kỹ 
thuật nhưng phải lây tinh thân từ bi làm căn bản, lây tinh thân lợi 
tha làm hướng tiên, chứ không phải cốt để làm giàu cho cá nhân 
mình. Người Phật tử học lẫy công nghệ, kỹ thuật để phụng sự cho 
nhân lọai vì lòng Tử bị, vì tĩnh thần Vị tha, muốn cho nhân lọai 
có hạnh phúc chân thực, tránh những thảm họa do dục vọng gây 
nền. 
5. Y phương mình: Môn học về các phương thuốc chữa bệnh và 
phương pháp chữa bệnh. Các Đức Phật là những bậc lương y trỊ 
cả thân bệnh lẫn tâm bệnh. Đức Dược Sư Lưu Ly là một gương 
sáng. Nhưng phương thuốc chữa bệnh tinh thân, đã đành rất cân 
thiết mà những phương thuốc chữa bệnh thê chât cũng không thê 
là không cân đến. Người Phật tử có kiến thức về y học (biết chữa 
bệnh thông thường hoặc biết cấp cứu một nạn nhân trước khi đưa 
đến bệnh viện là một điêu tôi cân thiết) dễ dàng thực hiện các 
công tác xã hội hợp với tinh thân từ bi. Bởi vậy trong chương 
trình tu học của Gia Đình Phật Tử có phân cứu thương. ngòai 
phân cứu thương trong Gia Đình Phật Tử chúng ta có thì giờ nên 
nghiên cứu thêm sách về y học, các lọai thuốc nam và trông thêm 
trong vườn nhà vài lọai cây thuốc Nam mà mình biết để giúp đỡ 
những người chung quanh khi đau ôm. 

- ŸŠ# 8 





Người ta không thành Phật là bởi vì cứ dụng cCÔng Hơi Hg0ài miệng 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 


» 1/1 


» 6/3 
> 16/3 


NHŨNG NGÀY VÍA _ 
CỦA CHƯ PHẬT VÀ BÒ TÁT 
( tính theo Am Lịch) 


34 


: Vía Đức Phật Di Lặc 
> 8/2: 
> 15/2: 
> 19/2: 
> 21/2: 


Vía Đức Phật Thích Ca xuất gia và nhập diệt. 
Vía Phật Thích Ca nhập Niết Bàn và Vía Anan 
Vía Bồ tát Quán Thê Âm 

Vía Bô tát Phố Hiện 


: Vía Ngài Ca Diếp 

: Vía Ngài Chuẩn Đề 
> 4/4: 
> 15/4: 
> 19/6 : 
> 13/7: 
> 1ã/7: 
> 30/7 : 
> 22/8: 
> 19/9: 
> 30/9: 


Vía Bô tát Văn Thù 
Khánh Đản Đức Phật Thích Ca 
Vía Bồ tát Quán Thê Âm 
Vía Bô tát Đại Thê Chí 
Lễ Vu Lan Bôn 
Vía Đức Địa Tạng 
Vía Đức Phật Nhiên Đăng 
Vía Bồ tát Quán Thê Âm 
Vía Đức Phật Dược Sư 


»> 5/10 
>17/11 
> 8/12 


: Vía Đạt Ma Tổ Sư 

: Vía Đức Phật AÀA Di Đà 

: Vía Đức Phật Thích Ca thành Đạo. 
NHỮNG NGÀY ÁN CHAY 

> Nhị Trai : Ngày 1, 15. 

> Tứ Trai : Nsày 1, 14, 15, 30. 

> Lục Trai : Ngày 1, 8, 14, 15, 23, 30. 

> Thập Trai: Ngày 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30. 

> Nhất Nguyệt Trai : ăn chay cả một tháng. 

> Tam Nguyệt Trai : ăn chay 3 tháng trong năm: 1, 7, 10. 

> Trường Trai: ăn chay trọn đời (kề từ ngày phát nguyện) 

* Nêu tháng thiếu (không có ngày 30) thì ăn chay ngày 2 đối với 

Tứ trai và Lục tral, ăn chay các ngày 27, 26, 29 đôi với Thập trai. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 35 


NHỮNG NGÀY KỶ NIÊM VÀ HIỆP KY CỦA GDPT 


> 7/4 : 


>11/3 : 
>27/3 : 


>12/4 : 


( tính theo Âm Lịch) 


Hiệp ky GDPT Việt Nam- 
Kỳ niệm bác Tâm Minh Lê Đình Thám thị tịch 
Huý nhật HT Như Tâm Nguyễn Khắc Từ 
HT Tâm Dũng Nguyễn Đại Thức hy sinh 

— pháp nạn 1966 
đoàn sinh thánh tử đạo 


Không Gian Nguyễn Thị Vân tự thiêu — pháp nạn 1966 


> 15/4: 
> 17/4: 


> 4/5 
> 7/5 
> 21/5 


> 19/6 : 
> 7/7 
> 14/7: 
> 23/7: 
> 30/7 
> 7/8 


> 20/8: 
> 2/9 : 
»b 30/9: 


> 17/10: 


> 8/12: 


> 24/12 : 


>26 /12 


$ đoàn sinh thánh tử đạo tại Đài Phát thanh Huế 
kỷ niệm HT Tâm Khiêt Phan Duy Trinh bị ám sát 
tại Huê 1955 


: Huý nhật HT Không Liên Hoàng Thị Thảo 
: Huý nhật HT Nhật Thường Nguyên Quang Tú 
: ky niệm HT Minh Tiên Lê Thanh Sô hy sinh— 


pháp nạn 1966 
Hiệp ky GĐPT Lâm Đông 


: Hiệp kyGĐPT Phú Yên 


Hiệp ky GDPT Quảng TỊ 
Hiệp ky GDPT Bà Rịa - Vũng Tàu 


: Hiệp Ky GDP T Quảng Đức — SàI Gòn 
: Hiệp ky GĐPT Khánh Hoà-Cà Mau-Bình Phước 


Huý nhật HT Tâm Khuyến Ngô Văn Mão 
Hiệp ky GĐPT Daklak 
Huý nhật HT Nguyên Y Lương Hoàng Chuẩn 
Hiệp ky GDĐPT Quảng Đức 
Huý nhật HT Nguyên Ý Cao Thị Kim Chung 
Hiệp ky GĐPT Thừa Thiên- Đà Nẵng 
-Quảng Nøgãi-Bình Thuận 
HT Nguyên Thường Đào Thị Yên Phi tự thiêu tại 
Nha Trang — pháp nạn 1965 


: Huý nhật HT Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 36 


c>» XSÑ. s& 
PHÁN II: 


CHUVYÈÉNÑN MÔN 


» © £@ 


MORSE 


c4 LEI] 


Morse được phát minh bởi ông Samuel Morse ở thế kỷ 
XIX (năm 1935), mỗi mẫu tự alphabet được thê hiện bởi các 
dâu châm và gạch ngang. Để chuyển một thông tin băng 
Morse người ta có thể dùng các tín hiệu điện tín, âm thanh 
(còi, tù và), cờ trăng đỏ (40cm x 40cm) hay khăn tay khác 
màu (1 tay ngang vai là TÍCH, 2 tay ngang vai là TE), dùng 
ánh sáng đèn pin (bâm l tín hiệu ngắn là TÍCH, 1 tín hiệu dài 
là TE), khói, lửa (kèm I1 cái mên để che). 


A._ J.___ S... 1.____ 
B_ K_._- T_ lu 
C_._ L._ U.._ ...__ 
D_ M__  V..._ 4 " 
E N W. `. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 37 


G_.. P.__. Y.._ _- F_ — 

H.... Q__._ Z_... 8___ 

| R._ 9___ _ 
0_____ 

Các Tín 

Hiệu: 

Chú ý: AAA `. sac 

Săn sàng K “ 

Xin Đợi: AÁS 


Chưahiểu: UUD 
Đánh chậm: VỀL, 
Đánh khẩn: DD 
Hết bản tin: A R 
Xin nhắc lại: Q T 
Có tin truyện đi CT 


*** Các chữ thay dẫu: 
S: /(dâu sắc) DD :Ð 


E: \ (dâu huyện) : UW :U 
R:? (dâu hỏi) : UOW: UƠ 


X:~ (dâu nøã) SOS : Cấp Cứu 
j: . (dầu nặng) 





*#+ Dâu châm câu: 
- Dầu Châm : —AAA 
- Dầu Phây : ` MÌM 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 39 


- Dâu 2 châm : —ốỐầNs 
- Đâuchâmhỏi : IMI 
- Gach nøanø phân sô : DN 


*** ( ác cặp chữ đôi: 

Nhóm I: E-T, IM, S-O, H-CH 
Nhóm 2: A-N, R-K, L-Y, W-D 
Nhóm3. J-B, P-X, U-G, F-Q 
Nhóm 4: (không có chữ đối): V - Z. - C 


c4 LÊ] te) 
SÉMAPHORE 


Cờ Semaphore hình vuông hay hình chữ nhật, thường có màu nửa 
trăng nửa đỏ 


Lị Các vị trí của cờ Semaphore khi đánh % 


1. Một cách học Semaphore hiệu quả là nhân biết theo vòn 








Vòng 1(T tay khép sát người): A, B, C, D, E, F, G 
Vòng 2(tay trái đưa ra 45”): H, I, K, L, M, N(bö qua J]]) 
Vòng 3(tay trái đưa ra 90”): O, P, Q, R. S 

Vòng 4(tay trái đưa ra 135): : 1, Ú, Ý, “BÓ ĐI? 
Vòng 5(tay trái đưa thăng lên trời tạo góc 180”: 

“ĐÁNH SÓ”, J (hay “ĐÁNH CHỮ”), V 
Vòng 6(tay trái đưa chéo sang phải ngang trước mặt tạo góc 
225): W, X 
Vòng 7(tay trái đưa chéo sang phải ngang vai): 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 39 


2. Một cách học Semaphore khác là học theo cặp chữ đổi 
nhau: 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 40 





c4 LLÌ te) 


CHỮ BRAILLE DÀNH CHO NGƯỜI MÙ 


“ & u# #. “ #. #8 % ® 
” „ „ ” u“ “œ „ 
AIl B2 C3 D4 E5 F6 G7 H§ [I9 
“ “ “ a4 “ a4 “& “ ® 
” „ „ . u“ “œ L.) 
” „ ” „ ” ” ” ” ” 
K L M N O0 P ỌQ R 
a “= “ ae. . ” 
” “œ „ „ 
.. .« “ ae a. ae 
U V W  X  Y 7 


BẢNG CHỮ CÁI CỦA NGƯỜI CÂM ĐIÉC 


@ — 
#&ø# << tt 


_ 9 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 41 


P›LLPHAHET nr.x SODOUHHDS -MNUENS 


( 3x S) 
đŸ đồ dì kê: 
nơ tỳ ` Sì 
Zz(1 @ Ẳ\ @ 
Hi Ác 


PHƯƠNG HƯỚNG 


œø [LL] tr) 

Biết tìm phương hướng, tức là biết tìm xem ta đang đứng ở 
phương nào? Tập tìm phương hướng là làm nây nở trí quan sát, ý 
tứ và hiệu biết. Trên bản đô, hướng Bắc bao giờ cũng ở trên, 
hướng Nam ở dưới, hướng Đông bên tay phải và hướng Tây bên 
tay trái. 





1. Địa bàn: Gồm có 1 kim băng thép, luyện nam châm luôn chỉ 
về hướng Bắc. 


2. Tìm phương hướng bằng mặt trời: Mặt trời mọc ở hướng 
Đông và lặn ở hướng Tây. Trong những ngày Xuân phân (22-3) 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 42 


và Thu phân (22-9) đêm và ngày băng nhau. Mặt trời mọc ở 
chính Đông vào 6 giờ sáng và lặn ở chính Tây lúc 6 giờ chiêu. 
Nhưng từ tháng 3 đến tháng 9 dương lịch, mặt trời mọc xế Đông 
Bắc và lặn xế Tây Bắc, từ tháng 9 đến tháng 3 thì mặt trời mọc ở 
xế Đông Nam và lặn xế Tây Nam. Mùa nào cũng vậy, mặt trời 
thường mọc ở hướng Đông vào 6 ø1ờ, ở Đông Nam vào lúc 9 g1ở, 
ở chính Nam vào giữa trưa, ở Tây Nam vào l5 øI1ờ và ở hướng 
Tây vào l§ gIỜ. 


3. Tùm phương huớng bằng đông hỗ: 

Đặt ngửa đông hô trên lòng bàn tay, hướng kim giờ vê phía mặt 
trời. Kim gØ1ờ với số 12 trên mặt đông hô tạo thành hai cạnh của 
một hình tam giác. Nếu ta vạch một đường thắng giữa hình tam 
giác ây (chạy qua trục kim đông hô) thì ta sẽ tìm thây: Hướng 
Nam ở đâu vạch kia (giữa kim giờ và số 12) và hướng Bắc thì 
năm hướng ngược lại. 





4. Tìm phương hướng băng mặt trăng: 

Mặt trăng cũng như mặt trời, mọc ở hưởng Đông và lặn ở hưởng 
Tây. Theo bảng chỉ dẫn dưới đây, ta sẽ thấy giờ và hướng của 
trăng đến. 








Trăng Thue*wwq Tuần Trăng Rằm Trăng Hạ Tuềồm 


* Đâu trăng thì trăng khuyết, 2 mũi nhọn quay về huớng Đông. 
* Cuỗi trăng, trăng cũng khuyết nhưng 2 mũi nhọn quay về 
huớng Tây. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 43 


5. Tìm phương hướng băng dòng nước: Lạc vào rừng không tìm 
được đường ra thì cứ đi theo dòng nước sẽ về được vùng đông 
băng. Ở Việt Nam biên năm về hướng Đông. 


6. Tìm phương hướng băng rêu: vào rừng rậm không có bóng 
mặt trời, không có la bàn thì nhìn vào những thân cây, những 
tảng đá, phía nào có rêu nhiều thì là hướng Bãc. 


1, Tùm phương hướng bằng Sao: 
Nêu đê ý, ta thây Sao luân chuyên trên đâu ta suôt đềm nhưng 


thật ra đó là quả đất xoay. Có những chòm Sao mà ta gọi là 
Orion, Đại hùng hay Tiêu hùng là vì hình thể của vài chòm Sao 
giông như hình người hay hình vật. 

© Chòm sao Orion: 

Một chòm Sao giống hình người đeo kiếm, ta gọi là chòm Sao 
Orion. muốn tìm ra Orion ta để ý: 
-3 ngôi Sao đứng hàng ngang như hình cái đai. 
-3 ngôi khác nhỏ hơn đứng hàng dọc như hình cây kiếm. 
-2 ngôi nữa khá to, đứng bên phải một và đứng bên trái một về 
phía dưới (hình dang hai chân). 
- 2 ngôi nữa đứng 2 bên phía ở trên, cách thắt lưng khá xa chính 
là hai vaI. 
- 3 ngôi Sao nhỏ, mọc chụm nhau ở giữa hai vai là đầu. Hướng 
đầu của Sao Orion là hướng Bắc (Đó chính là Sao Bắc Đầu). 
Huớng cây kiêm chỉa xuông là hướng Nam. 

Đại hùng Tỉnh: 





“1® * ? 

*#.* ` ` : Z. 2 
SỐ 1¬ Chòm a0 Đại hùng 1inh rât dê 
Nhũm Tiêu Hùng Tình "ấu Mhủ s5 s& n¿u (tìm. Chòm Sao ây CÓ T ngôi 
cấy hán ` sáng nhât, mọc về phía Băc mà 
y MƯA "~ ta có thể nhìn thây hâu hết 
: ' quanh năm. Trước hết ta nhìn 
ng ho thây 4 ngôi Sao mọc 4 góc như 
-  IIEGREG VÓ : hình xe bò và 3 ngôi khác đứng 
P » hàng một thắng với thành xe bò 

NHÀ hung như hình cái tay xe. 


B- 
+® Nhận 83 Hùng Tĩnh 'Gđu Lớn" 
[IIR.RF, 


*5Sao Bắc Đâu: Từ ngôi Sao đôi diện với ngôi sao nôi vào tay xe 
bò, nhìn thăng ra thì gặp một ngôi Sao rât sáng. Đó chính là Sao 
Bãc Đâu. 


* Tiểu hùng Tỉnh: 

Sao Bắc Đầu đứng đâu hàng là 3 ngôi sao, hình dung cán một xe 
bò khác (nhỏ hơn). Xe nhỏ này do 4 ngôi Sao mọc 4 sóc tạo 
thành và đối diện với xe bò lớn (Đại hùng Tinh). Tât cả chòm sao 
dưới này là Tiêu hùng Tinh 





* Đai Hmglnh  # 
*Ộ tấ là ,Ÿ % 
. ° w | 
+ `... Ầ 
se Bất BÀ 7Ô 
Phìn Thên Hài =— | 
"- 
#(7f1 


DẦU ĐI ĐƯỜNG 


€4 LEI] te) 


Dấu đi đường phát xuất từ các bộ lạc khai sông trong rừng rậm, để 
liên lạc hay tránh những cạm bẫy của các bộ lạc khác. Ngày nay dấu 
đi đường được dùng trong các trò chơi trong rừng rậm. 

Dấu đi đường luôn năm bên tay phải, dưới đất hoạt vừa tâm mắt. , 
khoảng cách giữa 2 dâu là dưới 50 mét, có thê xài phân, than, giấy, 
sạch, cây, dây hay vật liệu thiên nhiên... và phải vẽ rõ ràng, dễ nhận 
ra. Khi bỏ dâu không nên cô tình che giấu các dâu. 

Những Dấu Đi Đường thông thường: 


5 
_ được 
uông được 


Chạy nhanh lên „ Trại cách đây 3 
——>>—> ° 3 ° 
na xx 


—_> Trở ngại 
phải vượt qua Mật thư cách 
i đầy 3 mét 





`" 
|_—— | lim | @# | Quynởhi 
~ Chia làm hai Nguy hiểm 

| nhóm _ 
E==T —_.. Í Hợp lại l nhóm @® Khu vực trại 


» Đường cẩm Mật thư xung 
quanh đây 


MỘT SỐ DẦU BẰNG VẬT LIỆU THIÊN NHIÊN 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 


— KHỞI HÀNH 
"==“=...= ._.. 


TU ĐI LỐI NÀY 





—.—> c=—> ĐI NHANH LÊN 
—t—> =p—", “=> 


ĐỊ CHÂM LẠI 


H—D =n— gs . 


VƯỢT QUA 


















—> +. vn 


LÊN 





“ > 
——— _===Š THEO LỐI TẮT 


_ỖÕÁÁ 


CẮM TRAI 
Ủ ĐÂY 






KHÔNG CẮM TRẠI ĐƯỢC 





Œ € pro 
® DẤU CHÂN 


_L|H¿iz. 


4Ó 


TÁCH RA 
LÀM HAI 
TRÁI 3 - PHẢI 








HAI 
TÓN 
NHẬP 
LẠI 








TÁCH RA 
LÀM HAI 
TRÁI 3 - PHÀI s 


HAI 
TÓN 
NHẬP 





TRỞ LẠI 


““——— ĐvÀ 
—? 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 


>> >¬.s. >> z7" 


CN THÂN, 
CÓ ĐỊCHl 





BIẾT [DDẤU! ĐL4ÖNG; ĐÃ TỚI hỊCh 


CỚ TE†Ú DỨ, ®iCUJY HBIỂ MA 





=> = NLKỐC L ỐNG: HLKRSIC: NÀY 


MtL&2C ĐỘC - 
KHÔNG? ĐLKÉC LKỐNG: 


-< Z8" sz¬ 
1Z CGIỜ 


====... 


Đi THEO SLKỐ! 


—.— 
— 


EI THỊECO SÖRNC: 





E> Šb(£” 








47 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 45 


Tổ chức sinh hoạt tập thể 


(Hát - Múa - Băng reo) 


L Ca hát: Trong sinh hoạt, ca hát là một hoạt động chủ lực không 
thê thiêu, vì nó nói lên được sức mạnh, sự đoàn kết, vui tươi và 
trẻ trunø của đoàn thê đó. Ca hát là giáo dục băng truyền cảm, là 
bộc lộ tâm tình của mình băng ngôn ngữ của âm thanh và nhịp 
điệu. Nó biểu dương ý chí và tình đồng đội, giải tỏa những buôn 
chán, ức chê, làm hưng phân tinh thân, giãi bày tâm trạng của cá 
nhân hay tập thể, đem lại bầu khí vui tươi trong sinh hoạt. 
*Một số nguyên tắc cơ bản trong việc dạy hát và học hát. 
Chọn bàt hát: 
- Chọn những bài thích hợp với lứa tuổi. Oanh vũ thì chọn 
những bài hát ngắn, vui tươi, hôn nhiên, dễ hát, dễ thuộc.... 
Thanh thiêu niên thì chọn những hùng ca, dân ca, những bài 
mang tính ca ngợi ..... 
- Chọn những bài hát hợp với hoàn cảnh như: vui tươi, khích 
động tinh thân (khi buôn nøủ, mỆt mi...), buôn râu. nuôi tiếc 
(khi chia tay...) và các hình thức sinh hoạt tập thể khác. 
- Không chọn những bài tình cảm ủy mỊ, ướt át, rên rỉ... những 
bài hát quảng cáo, kích động bạo lực, xuyên tạc... những bài 
hát mang tính phi giáo dục như chê giễu người tàn tật, già nua, 
nghèo khô... 
2. Sắp xếp đội hình: 
Thường thì chúng ta sinh hoạt ngoài trời, cho nên phải chọn 
đội hình vòng cung hay vòng tròn. Cho các đoàn sinh ngôi sát 
nhau để tiếng hát đỡ bị loãng. Người hướng dẫn đứng ở giữa 
hay ở vị trí nào mà mọi người có thể nghe và thây mình rõ 
ràng. Sắp xếp cho những em tinh nghịch hay hiệu động ngôi 
xa nhau. 
3. Chuẩn bị tập hát: 
- Nếu là bài hát dài thì nên ¡in sẵn để phát hay cho ghi chép. 
Nếu ngăn thì tập thuộc lòng. 
- Cho một băng reo hay một động tác thư giãn trước khi tập. 
- Yêu câu tât cả phải im lặng và tập trung cao. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 49 


4. Tập hát: 

- Người hướng dẫn hát thử bài hát một vài lần thật đúng nhịp 
điệu và rõ ràng. 

- Nøắt ra từng đoạn ngắn và tập từng câu. Mỗi câu tập 3-4 lân 
cho thuộc rôi mới sang câu khác. 

- Từ câu thứ hai trở đi, mỗi khi tập xong một câu thì hát lại tử 
câu đâu cho bài hát được liên tục. 

- Đề ý nghe chỗ nào sai thì sửa ngay, vì khi quen rôi thì rât khó 
sửa, khi nào hát đúng mới sang câu khác. 

- Khi đã tập hết bài thì phân nhịp băng cách cho võ tay. 

- Tập xong nên chia ra từng nhóm nhỏ để kiểm tra. 

- Nhắc người học hát nên học thuộc lòng, đừng nhìn vào giấy. 
-Yêu câu hát lớn và mạnh dạn để tạo bâu không khí. 
Sự khéo léo của người hướng dẫn: 

- Kiên nhẫn, tập kỹ từ đầu đề ai cũng có thể hát được. 

- Đừng tập quá nhanh, lướt qua những câu chưa thuộc. 

- Luôn luôn khuyến khích mà không chế diễu người hát kém 
hay có chất giọng “đặc biệt”. 


HH. Ca múa tập thể 

Ca múa là hình thức bộc lộ tình cảm băng những cử chỉ và 
điệu bộ một cách có nghệ thuật, cho nên điệu múa phải đi đôi 
với lời ca, bô túc cho nhau, làm nỗi bật ý tưởng của lời ca. 
Phải rập ràng, linh động, uyên chuyên, nhịp nhàng theo tiết tâu 
nhịp điệu của bài ca. 


Nguyên tắc sáng tác các điệu múa tập thể: 

- Biết tiết điệu của bài hát 

- Cử điệu đơn giản, dễ dàng nhưng không đơn điệu. Tự nhiên 
mà không câu kỳ hay quái di. 

- Động tác phải đi đôi với lời ca. 

- Chú ý từng cử điệu của đâu cô, mình, tay chân, bàn chân, 
ngón tay, ngón chân... làm sao cho nhịp nhàng. 

- Có đi có về, tiễn bao nhiêu bước thì lùi bấy nhiêu bước. 
Làm thế nào để khi kết thúc mọi người lại ở vị trí lúc bắt đâu. 
Nguyên tắc tập múa: 

- Tập thật thuộc bài hát và hát đúng nhịp, đúng tiết điệu. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 50 


- Người hướng dẫn phải thuộc kỹ điệu múa, không ngập ngừng 
(có thể tập trước ở nhà nhiêu lân). 
- Nhắc các trại sinh những chỗ khó. 
- Tập kỹ những động tác của từng câu, từng đoạn, sửa ngay 
nếu thấy sai. 
- Như cách tập hát, sau mỗi đoạn chúng ta nên quay lại từ đâu 
đề cho bài múa được liền lạc. 
- Thoái mái và tự nhiên trong các động tác. 
Đề cho khỏi quên, thỉnh thoảng chúng ta phải ôn lại. 
Biểu diễn 

Thường thì “Ca múa tập thể” không phải là một tiết mục 
biểu diễn mà chỉ để cùng nhau vui chơi sinh hoạt, nhưng nếu 
cân (trong lửa trại), chúng ta cũng có thê biên nó thành một tiết 
mục văn nghệ hâp dẫn sinh động mà không phải đầu tư nhiêu 
(vì đã thuộc). Muôn như vậy, khi trình diễn cân nhớ:” 
- Gương mặt phải vui tươi, tay chân uyên chuyên 
- Đông bộ, rập ràng (nương theo người đâu đàn, chờ nhau), 
- _ Đặt mình vào khung cảnh, nhập vaI, lột tả được ý nghĩa của 

bài múa. 

Những bài hát và ca múa thông dụng trong sinh hoạt: 


Bài hát Nhảy lửa 
Đứng vòng tròn, hai tay trên hông. 
A. Bước theo nhịp và đi vào trong 7 bước (chân phải trước) tới 
chữ "chất" đá cao chân. 
B. Bước theo nhịp luI1 ra (trở về vị trí cũ) 
C. Như đoạn (A) tới chữ "tách" đá cao chân phải 
D. Như đoạn (B) 
E. Nắm tay nhau chạy sang phải (hơi rùn chân, dậm theo nhịp) 
F. Nắm tay nhau chạy sang trái (hơi rùn chân, dậm theo nhịp) 
G. Nắm tay đi vào giữa, tới chữ "ca hát" thì tay giơ cao 
H. Lui ra, lưng khom, tay quạt vòng theo nhỊp 
Con voi 
A. Dùng cùi chỏ tay phải huých vào người kê bên 
B. Chỉ tay phía trước mặt 
€. Hai tay vẽ hình vòng tròn lớn 
D. Hai bàn tay nắm lại quay vòng với nhau trước ngực 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 5] 


E. Hai bàn tay xòe rộng, khuýu tay sát người 
F. Tay phải gãi đầu 

G. Tay trái ve vậy sau lưng 

H. Tay phải ve vây trước mũi 


Anh em ta về 

Chia thành từng cặp sẵn. 

A. Câm tay nhau nhảy theo nhịp mạnh, ngược chiêu kim đông 
hô, nêu chân phải dậm xuống thì chân trái co lên và ngược lại. 
B. Nhảy theo chiêu ngược lại như đoạn A 

C. Buông tay ra dậm chân tại chỗ, tay đánh cao 

D. Từng cặp quay mặt lại với nhau, vẫn dậm chân tại chỗ 

E. Từng cặp câm hai tay nhau và nhảy vòng tròn quanh nhau. 
F. Buông tay nhau đi 5 bước vào giữa. 

Ö. lay trái chông nạnh, tay phải chỉ trước mặt và nhịp nhịp. 

H. Câm tay nhau vừa vung vấy vừa bước lùi, để chữ cuôỗi cùng 
ca thì vung tay cao lên. 


III. Băng reo 
Băng reo hay tiêng reo âm thanh, lời nói, tiếng hát... đông 

loạt và nhịp nhàng của một tập thể, dùng để chào mừng, khen 
tặng, thán phục, giải trí và đánh tan bâu không khí tẻ nhạt, uê oải, 
thụ động, kéo tât cả mọi người nhập cuộc. 
Có 4 loại băng reo: 
1. Tiếng động (vỗ tay, dậm chân...) 
2. Nói 
3. Hát 
4. Cử chỉ, điệu bộ 
Đôi khi người ta phôi hợp hai, ba hay cả bốn loại trên trong một 
băng reo. Nhưng cho dù sử dụng loại nào thì chúng ta cũng cần 
có những yêu tô sau: 

-_ Rập ràng, đông bộ 

-_ Giản dị dễ làm 

- Vui tươi, dí dỏm và có ý nghĩa 

- _ Có tính cộng đông (tất cả mọi người đều có thê tham dự) 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT Ầ” 


Những yêu cầu của người hướng dẫn 

Đề một băng reo đạt chất lượng, người hướng dẫn cân lưu ý: 
- Nếu là một băng reo mới, người hướng dẫn phải giới thiệu rõ 
ràng cho mọi người biết cách làm hay cách hô đáp trả. 


Làm nháp (nêu cần) 

Gây sự chú ý và tập trung, yêu câu tất cả cùng tham gia. 
Nếu cân sử dụng tiêng hô, phải cao giọng và đanh gọn. 

Tập thê cân đáp lại mạnh mẽ và rập ràng. 

Người hướng dẫn cân sôi động, duyên dáng và sáng tạo. 


Băng reo tiếng động 


Trời mưa: 


§ 


Chia ra hai phe, người hướng dẫn chỉ tay vào phe nào thì 
phe đó võ tay một cái (như tiếng mưa nhỏ giọt). Người 
hướng dẫn đưa tay cao khỏi đâu và quay vòng thì tât cả đêu 
võ tay liên tiếp và vỗ lớn. Hạ tay xuông càng thấp thì vỗ 
càng nhỏ dân. Tùy theo sự linh động của người hướng dẫn 
để tạo ra những âm thanh như những cơn mưa từ xa ập tới 
rôi đi qua, xa dân, xa dân... để lại những giọt mưa tí tách. 


. Người hướng dẫn có thể cho làm mưa từ nhỏ đến to hoặc từ 


to đên nhỏ băng cách võ từ l ngón tay, 2 ngón tay... cho đến 
cả bàn tay, hoặc ngược lại. 


Băng reo tiếng nói 

Đánh trông, chuông, mõ: 

Chia làm 2 nhóm, người hướng dẫn đánh tay vê nhóm nào thì 
nhóm đó kêu lên theo âm thanh của “trông, chiêng, mõ”. 


ở KP 


Học rộng biết nhiêu chưa đủ, cần phải tỉnh tấn tu hành mới 


mong chứng được giải thoát. Hãy cảnh giác, hối những ai ÿ thị 


vào cái kiên thức thê học của mình 





mo) 


2 


Cám nang sinh hoạt GĐPT 


2 


` 


MỌỢI SO DAI HAT SINH HOẠII 


,” 
^^ 


^^ 


~.~ 


ÑÕT 


— 
ơn 


TAN1 ti 


ƯƠïNG 


(I5ài ca ngtuiry£: hương CTOTI?” E' YM ) 


” 


BUƯẾU' BÁC 


-ị 


C “hậmm,trang n:ghi€1mm J=ss 





_ Ẹ 
-l)‡ +w# [| s 
E 2Ð ? = 
š 3 | ễ : 
_ II : 
= ÍIh ®ÍN .IIÍI Ê 
š lỈ § 

_ ¬ H : 
Ẹ EH tì 








+ 


1 
` 
_—— 

X1T1 


t0 C 3 
Ề C | , n 
SIIl| “4| 2 
#|ÌÌÌ| 5 t, š 
_ - k 
“IÌ| Ê 
t: m r 
„ÚŸ ïflI ›ll| Ì 
_ # 
S E ẹ _ 
MIIIE1IIE 
#lÌN l| 
D l ° k 
2 =|IÍ| X 
_ E B5"575m78 có Ụ 
k ° e % 
s ệ Ũ 5 
lm 5 „ 
z | : 





trrryển nơi cũng nơi 


rrầt: clá lan 


TMli cai 


lý chúng sanli chu: thoát lùi 


L 1T1:ÌitLt 


DAng lhiơ:t thc#ttnt tinaáÌy khic 


-+>€=F1 














ra Ẹ 
z Ệ Ẻ bọ 
8 
Ỷ 6 
. Ộ ¬ 
E 1 
Ẹ € E 
_ bọ 
3 & 
Ẹ 0 HN 7 
8 Œ 
mi N 
ở bà 
c= 5 
r 


t> 


1lazÍtTt1 Ttrểczi 7 đaitlt 
fĩrai saralt 


" 


- Hoàng trang nghiÖan CÍn mười PhƯƠn cHỔuU! r1gtŸ 
CỦÙI1Ø CỊLI 


Đạo clÖng c 


Phát 


tất t11ait viÊ1n 





fØr 


[*Ï:¿Li1%X T110 


it 


Hi 


#vTÍtfUi 





T*hát 


“TTH:ifíC ni € ít kuUI PHị 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 34 


XÃ 
S5EẢN TRANG. 
€ Bủi cŒ chính †hứC GĐPET VN ) 
Nhạc - Ưng Hiớói 
Lời : Phạm Hiều Bình - Nguyễn Eiều Quán 


— 6_ girang nghiêm J=72 : 


— 
— 








mm... —— 





la lỏng TỪ BiTr Giác võ cùng Đồng thể 









nguyện một dạ theo Phật Nguyện sửa mình ngày thêmtinh 


=1. —L——¬ —— ——1Í1—=—-:- xa... .—| 
'°®——£=€C—*®>~-=— “re 














khiết Đến bao giờ được tày sen ngát Toäã hương 





thơm Tử Bì tận củng 





" MỞ MẮT" dẫu tiên ghỉ : Ánh quang Phật từ bị 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 55 









== F——_ 
—____ hm———— -2- _— 
Chim non cátth nắm (G)ngoan(a) hiến tr biết 


=======-=-.=.-=-.- 























Tôn cười cho đoá Bạch Liên 


C>k«x C>ưa 


HBữửa An 





_ Chân cứng ” tung Lăng đi chua TIN 





‡ 
- 
—=—=.—c 


—T —m_m— 





ánh Nhớ thương BUT đảng cha lành 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 


TUNG BẢY 





bay biểt đường TẠM CỤ 


56 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 57 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 58 


MẦM MĂNG 


C Bài hó† của ngònh Oanh Vũ } 


lì. 
- —t--¬'lÌ——- 


Doàn em là những mắm măng rất non dang 
E———————--— 


Di 
TT Ð— „——- hy) JỶ. 


lớn đang tươi nhưng môm Nhờ bao hàng 


trúc che chờ bên mình, Đoàn em được sống êm đền 









“hư 


TT —. — 


_ ¬ Dù măng bê yếu ớt nhưng uâng lời người 
--! 


§ 


trên lo hết lòng làm uiệc cần chuyên — Măng mọc 





Â——— 


thẳng Mũng lớn lên trở nên Trúc bản 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 50 


'— — xi —--.- 
.J _— 





Đoyn Lam non trong nắng sớm Vui hất ca 
VẺ nơi đây Lam gắng sức chung RÓP nit$Õii 








mừng đón hương Đạo thiêng Niềm tươi xanh lên mênh- 
lòng sống trong tình thương Đời Lam tước lên báo 


mông Hoa l4 tươi cười bảy chim hót vang 
la - Như Ánh dương hỏng ngập trần chứa 


* 


mm... 





Tlìeẻo gió vẻ mây thẩm hồng HBảu trời bao 


== 


lt niềm vui Chin réo bŸẩy hoa hé 





cười Nhịp nhàng boà thco tiếng đàn Về nơi..... Chan 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 60 


MƯNG VU LAN 


Minh Kim 





VụỤIi tươi 


= 





Mừng Vu Lan chúng ta cùng nhau hát cười 


Mừng Vu Lan tiếng ca lửng vangkhắp trời 





Lòng chí hiếu đức Mục Kiển Liên tâm không sởn 





lên chúng ta quyết noi gương người xưa Mừng Vu 






Lan tiếng ca hùng lừng vang nơi nơi Hát 


-..—.....~.. mưa. 'H ữ HH 3m ra mm mm am ơN 


.-=-= EE== ===—== 





lẽên rmủa lên hát khúc ca yêu đời. đời 7. 


Cùòng quơy quần 


— 
== 
c——— = 


Cùng quay quần Là vưi vui vui Ca hát với nhau chửi chơi chơi 





















"=> _--= 
"j— * - 
Rồi lên tiếng reo cười cười cười Làn vui thú bao người người 
người 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 62 


— chujên Cang. 


at ca c((uÍ ciức trại 790 ˆ 
“ —— Nhạc và lời: Lê Cao Phan 





ho ếu 


Huyền Trang ngòn nớm vốn không pHaí mở Huyễn 
„/ngi ngôn hoa ngói hương ftng Dứũng Củng 





trang lừng vũng lếng thơm muốn đời Huyễn 
nhgu cản lay hói ca  veng - lừng Huyễn 





Trong lẻểu thôn không mỏng ngụy. khó. Mong 
Trong ngôn nớm muốn đời Gni nh. QUuyếT 








Vẻ Cho rñhôn loại Bơ tạng ki. Ta đi lên xöng pha 
thẻ một ïäm ihanh không no Dbhói. . 
5 5 — ———-——¬ 
HD — Ha ——= 
° ï(äy Trong Tũy  vưới cổ lòng hỏng hới. Ta 








quyết noi theo gương ngời. TØ vụi lên hồng lên 
——=—————- =—- P 
F] Ca -#Ñ* 
e) _ 
cho. bơo nguy gần lao củng hỏa văng ki 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 63 


DÂY THÂN ÁI 


(BÀI HÁT CHIA TAY GBĐPT ) 


LÊ LỮNG 





Lây thân đi lan rộng muôn nhà Tay ' sếp 





=—¬= .-'-—.. 
+a nhưng từn không xa Vui tươi ta biết troitg 


- 





lòng nhớ lòng Ca hát trong hông gian đơm hoa 





Đường tuy xa những tình bao la - Tiến bước 


theo hương thơnt nhà lưu truyền Dò cách 


=- = '-.-= -_—-=.._.... —.... 7. 


xa muốn dợm nhưng gần Gương thép 
————g —“= ..-=....... 


—®——— 
Œ————S—— 


¿chia tay đừng - ` buẩn 


1. Ngày vía Đản Sanh: 

Vui mừng sặp ngày nay ngày vìa Đản Sanh. Là khánh tiết 
Phật Thích Ca ngài, hiện về Ca Tỳ La Vệ trong đời khô mộng 
đức Từ BI. Dày công đức độ chúng Tam thừa, vượt vòng vô 
minh triên phược chơn Tâm tỏ bày. Chúng con một lòng xin 
quy y Phật đài. 


2. Về Tuyết Sơn 

Ngàn hoa thơm hương khắp nơi nơi. Đàn chim Oanh bay vút 
chân trời. Về Tuyết sơn đàn chim non tìm đức tin, cân chí 
bên. Câm tay nhau ta hát vang lên. Câm tay nhau luôn giữ 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 64 


cho bên. Nguyện tiên lên cùng Tuyết Sơn. Dù tháng năm lòng 
không sờn. 

Dù đường xa, đi lãm chông gai. Nguyện ngày mai đem sức 
đem tài. Dù nắng mưa, dù gió sương, dù gian lao, lòng vững 
bên.Nhìn đài Sen tỏa sáng muôn phương. Đạo Từ Bi là đuốc 
soI đường. Về Tuyết Sơn, đàn chim non tìm Đức Tin, rèn chí 
bên. 


3. Em Đến Chùa 

Em đến chùa, sáng nay em đến chùa, chim hót trên đường đi, 
hoa thắm ven đường đi. Chim có đàn thì em cũng có Đoàn. 
Lòng em vui hát vang, đời em vui chứa chan. Tuổi thơ Tâm 
Ý thật. Niêm tin dâng Đức Phật. Nguyện với Thế Tôn càng 
chăm càng ngoan. Từ BI và Trí Tuệ, Hùng tâm đem sức 
cường, Đoàn con noI bước chân Ngài. 


4. Ba Điêu Tâm Niệm 

Ba điêu tâm niệm lòng em luôn luôn gi nhớ. Em luôn luôn 
suy tư phi nhở công ơn Đức Phật. Em kính yêu cha mẹ và 
thuận thảo với anh chị em. Dù người hay vật lòng quyết bao 
dung thương yêu 


5. Bài Ca Hướng Thiện 

Chúng ta đoàn Lam hướng thiện. Một lòng Tinh Tấn cân 
chuyên.Trọn đời Quy y Tam Bảo. Vâng lời các chị các anh. 
CHIữ sao cho Thân, Khẩu, Ý, Kiến, Lợi, CHới hoà cùng nhau. 
Lục Hoà Tình Tân, Lục Hoà Tình Tân, tình Lam thắm tươi 
muôn phân. 


6. Bai Ca Sơ Thiện 

Đã hướng Tâm theo điêu lành. Bước đâu càng thêm cô gắng. 
Bài Pháp đâu tiên Phật dạy: Khố-Tập-Diệt-Đạo rõ ràng. 
Muôn hết khô đau, phải trực diện nhìn vào khổ đau. Phải cứ Vụ 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 65 


Đạo Đề chơn lành, Thập Thiện tu hành, Cực Lạc Tịnh bang 
đên nhanh. SƠ Thiện tiên trong ánh vàng Cực Lạc, Cực Lạc 
Tịnh bang đên nhanh. Sơ Thiện, tiên trong ánh vàng. 


7. Bài Ca Chánh Thiện 

Làm nói điều lành là thi hành Chánh Thiện. Thiện căn tăng 
trưởng thì ác nghiệp tiêu tan. Phật Pháp bất ly - bất ly Pháp 
thê gian: Giữ đời cho đẹp, Đạo càng thêm tươi sáng. Đoàn 
Chánh Thiện nguyện cùng các anh các chị, sẵn sàng tiếp nôi 
giữ ánh Đạo Quang Minh. Và từ nhà Lam sen nở hương cho 
đời. Qua bão giônøg, qua nắng hạ sen vẫn tươi. 


8. ĐOÀN TA 

Nào Đoàn ta sánh vai lên đường. Thê một lòng phá tan 
nghiệp chướng. Cô găng nhé không nê khó khăn. Gieo lên đi 
khắp nơi tình thương. Đoàn ta! Kiên Thệ hùng oai, Góp sức 
xây dựng ngày mai. Đứng lên đi phất cao Đoàn kỳ. Đoàn tai 
Kiên Thệ hùng oai, Quyết chí bảo tôn danh khiết. Nêu cao 
hương thơm màu cờ sáng tươi. 


9. Kiên Trắc Ca 

Kiên Trắc oai dũng tiễn trong gió sương trời khuya. Thành Ca 
Tỳ La chìm trong bóng tối. Ngàn sao lâp lánh bóng ai bước 
trên đường khuya. Chân lý sáng ngời Ngài quyết đi tìm. Kìa 
đây dòng A Nô Ma nhấp nhô. Ngàn sao lung linh ánh Từ Bi. 
Kiên Trắc lòng ta mãi mãi xin ghi. Hình ảnh Ngài đi trong 
Sương mờ. 


10. Thiếu Nữ Áo Lam 

Đoàn chị em áo Lam tiên lên đường. Lòng vui sướng ca hát 
vang trong ánh vàng. Ngàn hoa tươi đua nở đón chúng ta. 
Tầm hôn thanh cao ngợi ca ánh Đạo Thiêng. Thiếu Nữ ơi 
Mau tiễn bước lên đường. Gieo khắp trờì nguôn vui sông yêu 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT ÓÓ 


thương. Thiêu Nữ ơi! Cùng nhau bên thân ái. Tâm áo Lam 
nøợp trời tung bay. 


11. Bài Ca Ngành Thanh 

Đây đoàn Phật Tử Thanh Niên chúng ta lên đường, Năng 
mưa không sờn cùng một lòng đắp xây đời mới. Dây thân ái 
øieo tình lục hoà, Đem gieo rắc hạnh nguyện một nhà, Làm 
sao cho đời ngày được thêm tươi sáng, Theo chân lý Đức 
Phật dạy truyền, Xây B¡ Trí Dũng lòng vững bên, Ôi đẹp vô 
cùng màu áo lam thương. Chánh pháp thanh niên hoăng 
dương quyết tâm, Hăng say thanh niên rèn tâm trí. 


12. Đông Ca Đoàn Kết (bài ca chính thức của trại A Dục) 

A Dục Vương, đây là gương nghìn sau vẫn còn truyện lưu, 
chúng ta Đạo Tâm vô lượng. A Dục Vương, đây là gương để 
cho chúng mình cùng noi, øieo rắc tình thương. 

Bây em đang chờ mong chúng ta, chỉm non cánh yêu thơ 
ngây, hoà ca cùng nhau đưa bây em chúng ta tiễn đến Đạo 
Thiêng, Hào quang chói loà. 

Tay câm tay, đây đầu dây, đôi phen xiết chặt tình đoàn Áo 
Lam qua những đêm dày. Tay câm tay, vang ngàn mây, đông 
ca kết đoàn, nguyện tâm ta khó chuyền lay. 


13. Chim bốn phương 

Chúng ta là chím, bốn phương bay về đây. Về đây chúng ta 
sông trong Đạo thiêng. Chúng ta là hương, gió mang đi ngàn 
phương. Nguyện đem gieo rắc, khăp nơi Ánh Vàng. 


14. Bốn Phương Trời 

Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng 
nói tiếng Cười. Cùng năm tay ta kết đoàn thân ái trao cho 
nhau những øì thiết tha. Trao cho nhau những øì thiết tha. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 67 


15. TRAI ÁO LAM 

Ta đoàn áo lam tiễn bước lên đường. Nhịp nhàng theo gió 
sớm về ngát hương. Tâm hôn sáng tươi chứa chan niêm vui. 
Đem bao chí cường ngời ca đạo thiêng. Nghe chim rừng hòa 
ca líu lo. Vang lời thanh cao to reo hò. Đem bao nguôn vui 
sông yêu mên. Gieo vào nơi u tôi lâm than. 


16. Anh Em Ta Về 

Anh em ta vê cùng nhau ta sum hợp này 1,2,3,4,5. Anh em ta 
vê cùng nhau ta quây quân này 5,4, 3,2,l. Một đêu chân bước 
nhé. Hai quay nhìn nhau ởi. Ba câm tay chắc nhé, không 
muốn ai chia lìa. Bốn nhớ răng chúng ta bôn bể anh em một 
nhà. Năm nhớ mãi tình này trong câu ca. 


17. Dòng A Nô Ma 

Dòng A Nô Ma sóng nhập nhô bờ lau xanh. Nhìn làn nước 
biếc, Thích Ca ngài lòng vững bên. Thôi con hãy về để ta vui 
ánh sáng. Ta đã quyết tìm đạo sáng cứu chúng sanh. A Nô 
Ma vẫn còn nhớ ghi gương sáng ngời. Chúng ta giờ đây 
nguyện theo đức từ bị. 


18. Con Bướm Vàng 

Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Xòe đôi cánh, xòe 
đôi cánh. Bươm bướm bay đôi ba vòng, bươm bướm bay đôi 
ba vòng. Bên hàng bông, bên hàng bông. Em ngôi xem, em 
ngôi xem 


19. Nà ao Về Đây 

Nào về đây ta họp đoàn cùng nhau. Cuộc đời vui thú có lúc 
này thánh thơi. Anh với em ta cùng sông vui trọn ngày. Rôi 
mai này chúng ta lại gặp nhau. Rôi mai này chúng ta lại gặp 
nhau. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT ó5 


20. Gia Đình Thân Ái 

Đây gia đình cùng nhau chung thân ái. Dưới đài sen sáng soI 
đời thăm hông. Ta ca mừng ngày xanh bao hãng hái. Ánh hào 
quang rạng chiếu khắp núi sông. lay trong tay thân tỉnh cất 
tiên hát. Ánh xuân tràn lan đây. Gia đình trời bình minh. Tay 
trong tay xin nsuyện quyết cô găng. Tiến lên điểm tô đời huy 
hoàng cùng đoá sen. 


21. HÔM NAY HỌP ĐOÀN 

Hôm nay họp Đoàn lòng em vuI sướng. 
Bên em biết bao nhiêu người mến thương. 
Vui vui sum vây nhìn nhau thân ái. 

Vui thay thích thay nhưng khi sum vây. 
Đông lòng cùng hát cất cao tiếng ca. 
Đông lòng cười vang há ha há ha. 

Họp Đoàn càng thây vang lừng tiếng ca 
Đông lòng cùng hát cất cao tiếng ca. 
Đông lòng cười vang há ha há ha. 

Họp Đoàn càng thấy mễn yêu nước nhà. 


22. Chào Anh 

Chào anh chào anh mới tới, tới thăm tới thăm nơi này 
Lòng tôi hân hoan vui say khi thấy anh cười thật hay 
Ô!..trờ, trời ơi! Mặt anh giống như mặt trời. 
Lòng tôi hân hoan mê say khi thấy anh cười thật tươi. 


23. Mái Nhà LAM 

Vì đàn em thân yêu hôm nay. Vì mâm non tương lai mai sau. 
Khắp nơi nơi anh chị cùng về. Về nơi đây đắp xây nhà Lam. 
Hòa Tin Vui năm tay bên nhau hoan ca. Thập sáng từng ánh 
đước. Xua tan vạn u mê. Trao nhau niêm tin yêu. Anh bên 
em, em bên chị thuận hòa Tình nông thâm chứa chan mái 


nhà... Nhà LAM! 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 69 


24. Hát To Hát Nhỏ 

Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ, Rôi mình ngôi kế chuyện cho nhau 
nghe. Ô...Ô...Ô...Ô, Ô...Ô...Ô...Ô...Ta vui ta hát, hát cho vui 
đoàn ta... 


25. Tuổi Xuân 

Nào chúng mình ra quây một vòng hát mà chơi. Hoà cao 
tiếng lên đưa nhịp lòng vang khắp nơi. Đời có Đoàn ta sao bỏ 
hoài những ngày vuI. Vui cùng nhau hát, bao tình thân áI1, bao 
lòng hãng hái. 


26. Sắc Cái Lị 

Sắc cái lị, là sắc cái lỊ, là xào xào xào. Púm cái lỊ, là púm cái 
lị, là pào pào pào .Săc cái lị là xào. Púm cái lị là pào, Sắc cái 
lỊ, là púm cái lỊ, là xào xì pào. 


27. Hoa Áo Lam 

Họp mặt nhau đây, tình áo lam thiết tha gọi mời. Họp mặt 
nhau đây, người áo lam muôn đời thân ái. CHIữ trong tim niềm 
tin HOA-TIN-VUI. Giữ trong tim BI-TRÍ-DŨNG cao siêu. 
Dù thời gian lâu xa không ngừng. Dù không gian bao la vô 
tận. Giữ cho vững bên trí lớn áo lam. Họp mặt nhau đây, anh 
chị em chúng ta gọi mời. Lời thân yêu nhiêu thắm thiết, Như 
hoa vô ưu thắm tươi muôn đời. 


28. Hoan Hồ Anh Này 

Hoan hô anh này một cái, hoan hô anh này. Nào chúng mình 
hoan hô. Nào chúng mình hoan hô. Nào ta hoan hô! Hoan! 
hô! 


29. Nôi Rộng Vòng Tay 

Đây tay anh nối liên tay em, Đây tay em nỗi liên tay chị. Tay 

chúng mình, ngàn bàn tay, Vạn bàn tay, triệu bàn tay Ø1ơ cao 
. Đây tay anh tay em nối liên, Đây tay chị, tay anh tay 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 70 


em, Tay chúng mình nỗi lớn, Mình nối rộng vòng tay, Cho 
yêu thương khắp trên địa câu ở trong một vòng tay. 


30. CƯỜI LÀM QUEN 

Một nụ cười làm quen (nè), Hai tay đều đưa bắt nhé! Hai nụ 
cười làm quen(nè), Chúng ta kết thân đi nào. 

31. Cùng Quây Quân 

Cùng quây quân ta vui vui vui. Ca hát với nhau chơi chơi 
chơi. Rôi lên tiêng reo cười cười cười. Làm vui thú bao người 
ñĐØƯỜI n8ườỜi. 


32. KẾT ĐOÀN 

Vai sánh vai tiễn bước trên đường dài sá chi. Đem sức trai 
bên tâm chí kết đoàn vui trong tình thân yêu. Cùng đi nhịp 
nhàng ca dưới nắng mai hông đàn chim hót ca Muôn ngàn 
cây tươi thắm vươn mình đón chào. Á.... đoàn ta vui lòng bộc 
dâng một niêm thân ái. Á... đoàn ta vui nào đi lên chúng ta 
kết đoàn. 


33. NGHE TIÉNG CÒI 

Nghe tiếng còi cùng nhau kéo đến đây mà hát xướng 
Nghe tiếng còi cùng nhau kéo đến đây mà vui chơi 
Còn chân chờ làm øì.mau về đây ca hát 
Còn chân chờ làm øì...mau vệ đây hát ca. 


34. Về Dự Chu Niên 

Về mừng Chu niên, đến đón Chu Niên. A ha niêm vui bao la. 
Dù đường xa xôi, lướt núi băng đổi, Chu Niên về đây sum 
vây. 

Tính tang tính tang tính hát hoà ngàn lòng người. Bao đàn em 
cười vang trong một tình nông nàn. Chu niên hân hoan. Anh 
em bên nhau, tình Lam ngất say. Rôi cầm tay nhau, mà mừng 
Chu Niên, hát đón Chu Niên, reo lên đời lam vui thay! Nhịp 
đàn hoà vang, tiếng hát miên man, Chu Niên tìm đưa nhau về. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 7Ì 


35. Tang tang tang tình 

Tang tang tang tình tang tính. ta vui ta hát vang lên. Hát lên 
cho đời tươi thắm. Hát lên cho vui nhọc nhăn. Cùng nhau ta 
ca hát lên. Cho át tiếng chim trong rừng. Cho tiếng suối reo 
phải ngừng. Cho rừng xanh đón chờ ta ha ha ha... 


36. GIỜ ĂN ĐÈN RÓI 

Giờ ăn đến rồi. Ø1Ờ ăn đến rôi, mời anh xơi, mời anh xơi. Giơ 
bát lên cho cao này, ø1ơ bát lên cho cao này. Ta cùng ăn, fa 
cùng ãn. 


37. TIỀN TRI ĐI XEM VOI 

Phôn ơi ! Ma đuôi căng, lung tung phăng, nghiên xáng chai, 
vay váy lúc túc xoáy, ma lìu quấy, ma liu đùng. Phôn ơi ! chớ 
chi lìu cay lúp túp xoè, xì lô xì là... 

Bồ ơi ! mau ra xem 5 tiên tri đi xem voi. Ông thứ nhất mới 
nói sao mà giông như cái vòi. Còn ông thứ 2 sờ tai giỗng cái 
quạt phì phà phì phạch... 

Còn ông thứ ba xem chân nên la lền sao to ghê. Nó lớn như 
cột mít to băng bốn năm cột nhà. Còn ông thứ tư sờ đuôi nói 
giông hệt chối xê, chỗi cùn... 

Còn ông 5 phân bua ôi đi xem như không xem. Nó lớn như 
cái trông sao mà nói lung tung phèng. Rồi đâm cãi nhau, 
huych nhau mây bồ này xì lô, xì lào... 

Đập nhau lung tung beng, ông đau tay, ông sưng chân. Ôi thê 
giới là rửa ai cũng muôn suy tôn mình, rôi đầm cãi nhau 
huych nhau bất kế nào là sự thật... 

Bồ ơi mau ra xem năm tiên tri đi coi voi. Ta găng sống bác ái, 
luôn hùng dũng, luôn tươi cười. Đừng hay cãi nhau huych 
nhau tự cho mình là gô là chì. Bồ ơi mau ra xem năm tiên tri 
đi coi voi. Bồ ơi! mau ra mà xem năm tiên tri đi coi voi. Bồ 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 72 


3§. Mừng Vu Lan về 

Ta hát mừng chào đón Vu Lan vê. Nguyện noi theo gương 
đức Mục Kiên Liên. Đông câu xin bao đâng mẹ hiên. Lòng 
vô ưu giải thoát khỏi đường mê. Vu Lan về, Vụ Lan về, hôn 
ta nghe say, nghe gió thanh reo. Vu Lan về '? ngàn hương 
thơm toả ngát khắp phương trời 


39. BÀI CA GỌI LỬA 

Ta đốt to cho bùng lên sáng, đốt to cho bùng lên sáng, đốt to 
cho bùng lên sáng sáng lên. Mau các anh em cùng mau đến, 
chóng nhanh lên đoàn sinh nhé! chóng nhanh không thôi các 
anh em chờ ta. Trong bóng đêm bên rừng hoa lá, suôi reo gIó 
lùa trong núi , tôi nay ta cùng nhau đến đến đây. Mau các anh 
em cung mau đến, chóng nhanh lên đoàn sinh nhé ! chóng 
nhanh không thôi các anh em chờ ta. 


40. HÒN LỬA THIÊNG 

Lửa hông cháy bừng tỏa hào quang. Lửa hông cháy bừng 
sáng rừng hoang. Đây hôn lửa thiêng vì sông núi. Đây hôn 
lửa thiêng vì chánh đạo. Ngàn xưa vang lên vạn lời ca. Hùng 
tiên bước chân từ bốn phương. 

ĐK. HỡI đoàn áo Lam yêu lửa thiêng. Mau vệ siết tay ta cùng 
ca. Quây quân múa reo mừng nhân thê. Không hờn oán nhau 
ta kết đoàn. Câu xin lửa thiêng bừng bừng cháy. Câu xin lửa 
thiêng bừng cháy cao.. 


41. Ngôi Quanh Lửa Hồng 

Đêm nay ta ngôi quanh lửa bên nhau, ca bài ca thân ái. 
Đêm nay ta ngôi quanh lửa bên nhau, nối yêu thương thật dài. 
Đêm nay ta ngôi quanh lửa bên nhau, hãy quên ởi miệt mài. 
Nắm tay ta xây dựng tương lai, tươi hồng như lửa cao. 
Lửa thiêu đốt tim ta, á à a. Lửa nung nâu trong ta, á à a.Là 
ngàn bài ca reo mừng. Là tình ta vun trông. Là tình thương 
Việt Nam 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 73 


42. BÀI CA CUÓỎI LỬA ĐÊM GIÃ TỪ 

Tình thương sáng lên khi đêm phủ kín lòng đêm lăng sâu âm 
u. Tình thương sáng lên khi đêm lửa tàn ca hát cho thêm gân 
nhau. Ánh sáng đêm sắp tàn, cầm tay nhìn nhau đừng rời xa 
cho chóng phai. Khói vươn cao đêm sâu giữ dâu vết ngày 
qua, vùng mến thương đời đời. Gân nhau phút giây trong 
khung trời sáng, còn ghi khắc sâu tâm tư. Gân nhau bước 
chung đi trong cuộc đời ta khó quên nhau dù xa. 
Tiếng hát vang cuôi trời, hắng mong niềm thương còn trong 
giớ xa bốn phương. Xiết tay nhau cho mai lửa tin yêu bừng 
sáng, dù bếp đêm dân tàn. 


43. TÀN LỬA 

Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dân tàn. Tình anh em ta như 
ánh lửa tràn lan. Tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình 
mặn nông. Lửa đêm nay tan nhưng lửa tim còn cháy trong 
lòng mọi người Biệt ly muôn phương ta nguyện đem lửa 
thiêng gieo rắc khắp chôn. Mong mai sau ngọn lửa thiêng còn 
cháy trong lòng mọi người. 


44. BÀI CA TẠM BIỆT: 

Vì đâu anh em chúng ta ngày nay sắp cùng bùi ngùi xa cách. 
Cớ sao ta không còn trông rôi đây có ngày còn hòng gặp 
nhau. Cách xa nhưng ta hăng VUI VÌ nay fa biết còn ngày sung 
sướng. Cách xa nhưng ta hắng mong, rôi đây có nhiêu hôi 
còn øặp nhau. 


45. CHIA TAY 

Gặp nhau đây rôi chia tay. Ngày vàng như đã vụt qua trong 
phút giây. Niêm hăng say còn trong tay. Đương trường sông 
núi hẹn nhau ta sum vây. (2 lần, lần 2 nhanh hơn.) 

(Khi hát bài này, năm tay chéo nhau vòng tròn và lắt tay 
nhau) 


c4 LLÌ] 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 74 


TRÒ CHƠI 


œø [LL] tr) 
Trò chơi là một hoạt động tự nhiên và cân thiết nhăm thỏa mãn 
những nhu câu giải trí của con người, là một phương pháp giáo 
dục hiệu quả. 
L. Phân loại trò chơi theo sự năng động 
- Trò chơi động: là những trò chơi như chạy nhảy, vận động. 
- Trò chơi tĩnh: là những trò chơi vận dụng trí óc, giác quan. 
2. Phân loại trò chơi theo không gian 
- Trò chơi ngoài trời 
- Trò chơi trong nhà 
3. Phân loại trò chơi theo mức ðộ 
- Trò chơi nhỏ: là những trò chơi ðược tổ chức trong nhà hay trên 
sân bãi nhỏ, ứng dụng trong những sinh hoạt, học tập, họp mặt, 
tiệc vui... và thời gian chơi cũng rất ngắn, chỉ khoảng 5-10 phút. 
- Trò chơi lớn: là những trò chơi được dàn dựng công phu dựa 
theo một câu chuyện, một truyền thuyết, một lịch sử... Cũng có 
khi dùng trò chơi lớn như một cách ôn tập các môn đã học. 
- Ngoài ra, người ta còn phân trò chơi theo từng thể loại như, trò 
chơi luyện giác quan, trò chơi khéo léo, trò chơi nhanh nhẹn, trò 
chơi lý luận, trò chơi phản xạ, trò chơi vận động nhẹ, trò chơi 
luyện trí nhớ ... 


***Yêu câu trò chơi 
Đê có một trò chơi đúng nghĩa và bô ích phải hội đủ 3 yêu tô sau: 
xây dựng bâu không khí - rèn luyện kỹ năng - giáo dục chiêu sâu. 


***Một trò chơi cân được tiên hành theo các bước sau: 

L. Chuẩn bị: 

- Chọn trò chơi phù hợp (mỗi người cân có số sưu tâm trò chơi) 
- Chọn địa điểm, khung cảnh thích hợp. 

- Chuẩn bị dụng cụ cân thiết cho trò chơi 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 75 


II. Thực hiến: 


l. Làm động tác khởi động (hát một bài hát vuI, cho trò chơi 
đứng lên ngôi xuống, trò “Bão thôi”, hay “ Đoàn kết...) 
để làm nóng không khí 


2. CGIới thiệu nøắn øọn trò chơi: tên trò chơi, mục đích 
3. GIải thích rõ ràng cách chơi, luật chơi. 


- Làm mâu một lần tât cả cùng theo dõi. 


4. Cho làm nháp một vài lân 


- Xé nháp, cho chơi thật 


53. Nhận xét chung: 


- — Cảm ơn mọi người đã tham g1a trò chơi 

- _ Khen thưởng người chơi tích cực, hết mình 
- — Động viên những ngừơi còn rụt rè 

- Cho một mức phạt vui, nhẹ nhàng 

- — Bắt một bài hát vui, mời I QT khác. 


xe 


»> MOÓT SỐ TRÒ CHƠI PH¿“T HOÁ 


1. ĐI CHÙA 
Tất cả đứng thành vòng tròn, làm vài động tác khởi động 
hay hát một bài hát vu. 
QT( Quản trò) giải thích luật chơi: “ Các em lặp lại lời QT 
nói và làm theo từng động tác sau đây của QT””: 
Hô “Em đến chùa” — chắp 2 tay trước ngực. 
“Gặp ao” — chống 2 tay lên hông và ngôi xuống 
“Nhảy ao” — làm động tác ngồi và nhảy lên 
“ Gặp rào” - chống 2 tay lên hông và đứng dậy 
“Vượt rào” — làm động tác nhảy tới phía trước 
“Đến chùa” — chắp 2 tay trước ngực. 
“Em nghe tiếng chuông mổ” — đưa 2 tay lên 2 tai lầm 
động tác lắng nghe 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 76 


e_ “ Em oặp chư Tăng Nỉ?` - chắp 2 tay trước ngực như đang 
lạy Phật và cúi chào 

e©_ “Lòng em lắng dịu” - để 2 tay chéo trước ngực 

e “Em học nhiều điều tố” - đưa 2 bàn tay lên như hình 
cuốn vở trước mặt. 

- QT cho các em lặp lại nhiều lần để các em quen động tác. 
Sau đó, ỢT' chỉ làm động tác (im lặng); các em làm theo và 
phải hô to lên đó là động tác øì ( vd: QT nhảy tới phía trước 
nhưng không nói øì; các em cũng nhảy tới và hô to “ Vượt 
rào” ). 

- Tiếp đến, yêu cầu I em Đoàn sinh xung phong ra điều 
khiển trò chơi thay cho QT. 


2. SÁMHỐI 


l.Các em đứng thành vòng tròn 

2. QT hướng dẫn luật chơi: - 

- Nghe QT hô “SÁM” tất cả phải hô “ XIN NHẬN LÔI” 

- Nghe QT hô “XIN NHÂN LÔT' tất cả phải hô “SÁM” 

- Nghe QT hô “HWỐT' tất cả phải hô “NGUYÊN CHỪA BỎ 7 

- Nghe QT hô “NGUYÊN CHỮA BỎ ” tất cả phải hô“HỐT" 

- Nghe QT hô “SÁM HỐT' tất cả phải hô “XIN NHẬN LÔI - 
NGUYÊN CHỮA BÓ” - 

- Nghe QT hô “XIN NHẬN LỒI - NGUYÊN CHỮA BỎ tất cả 
phải hô “SÁM HỐI” 

3.au đó, QT hô các từ trên không theo thứ tự nào, các em 
hô các từ tương ứng ( vd: - nghe QT hô “XIN NHẬN LÓT”, các 
em phải hô “SÁM”, nghe QT hô “HỐT”, các em phải hô 
“NGUYÊN CHỪA BÓ >... ) 

4. Sau khi tất cả các em đã quen, ỌT đến trước 1 đoàn sinh 
bất kỳ và liên tiếp hô các từ trên không theo trật tự nào, em 
đoàn sinh được chọn phải hô các từ tương ứng. Em nào hô sai 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT TÌ 


thì hát 1 bài hay chịu 1 hình phạt nhỏ, sau đó QT chuyển sang 
I đoàn sinh khác. (không đứng lâu ở I đoàn sinh). 

5. Sau khi tật cả đã hô thuộc, QT kết hợp thêm động tác: vừa 
nói vừa đứng lên ( nếu đang ngôi) và vừa nói vừa ngôi xuông ( 
nếu đang đứng) 


3. CHÀO KÍNH 


Các em đứng thành vòng tròn 

- Luật chơi: 

1. Các em lặp lại lời nói và làm theo lần lượt các động tác 
sau của T: 

- Hô “Chào Tĩnh Tấn” - tay phải bắt ấn tam muội 

- “A Di Đà Phật” - chắp 2 tay trước ngực và cúi đầu như 
đang vái lạy. 

- “Chào bác ”~2 tay khoanh trước bụng, nghiêng mình chào. 

- “Chào Tổ Quốc” - tay phải đưa lên trán theo kiểu chào 
quân đội 

-_ “Chào tiểu thư" — 2 tay xoè ống quần và nhún mình 

( QT có thể sưu tầm các kiểu chào khác) 

2. Sau khi các em đã quen các động tác, QT hô 1 đằng, làm 
I nẻo ( vd: QT hô “Chào bác” nhưng bắt ấn tam muội) 

- Các em phải hô theo và làm theo động tác của lời hô ( các 
em hô “ Chào bác” và 2 tay khoanh trước bụng, nghiêng 
mình). 

3. Những em làm sal, hồ saI hay lời hô và động tác không 
thống nhất được mời ra giữa vòng tròn để chịu I hình phạt nho 
nhỏ. 

* Cần tránh những mức phạt có tính sỉ nhục, chạm đến tự ái 
của các em hay những mức phạt vui không phù hợp với sinh 
hoạt GĐPT. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 78 


4. CHẤM NGÔN“ BI -TRÍ -DŨNG ” 

- Các em đứng thành vòng tròn 

- Luật chơi : 

1. Khi nghe QT hô “Bỉ”, các em để bàn tay phải lên ngực và 
lặp lại thật to “B7”. Khi nghe QT hô “7rf”, các em để tay lên 
trán và lặp lại thật to “7rf”. Khi nghe hô “Đứng” thì các em 
nắm bàn tay đưa ra trước mặt và lặp lại “Dứng”. 

2. Sau đó, ỢT hô 1 đằng, làm 1 nẻo ( vd: QT hô “B7” nhưng lại 
để tay lên trán) ; các em phải hô và làm theo lời nói của QT 
(các em hô “B” và để tay phải lên ngực). 

3. Em nào làm sai thì mời ra giữa vòng tròn để hát hay múa 
[ bài. 

Cuối cùng, QT nhận xét trò chơi, khen thưởng và động 
viên các em. 


5. TỤNG KINH SÁM HÓI 

- Tât cả đứng thành vòng tròn, 

- QT chỉ vào một người bất kỳ và yêu cầu người này đọc câu 
đâu tiên của bài Kinh Sám Hồi “Đệ ?# kính lạy”. 

- Sau đó QT chỉ vào một người bất kỳ khác và yêu câu đọc 
tiếp câu thứ hai trong bài Kinh. Cứ tiếp tục như thê QT chỉ 
người thứ 3, thứ 4...cho đến khi đọc hết bài Kinh. Nếu ai đọc 
chậm hay sai thì ngôi xuống giở Kinh ra học lại. 


6. BA ĐIỀU TÂM NIỆM (1) 
1. QT tập cho các em bài hát “ Ba điều tâm niệm” 

“ Ba điều tâm niệm lòng em luôn luôn ghi nhớ. Em luôn 
suy tư ghi nhớ công ơn Đức Phật. Em kính yêu cha mẹ thuận 
thảo với anh chị em. Dù người hay vật lòng quyết bao dung 
thương yêu. ˆ 

2. OT tập cho các em những động tác tay và chân kèm theo 
từng lời của bài hát. Mỗi câu hát có 8 động tác như sau: 
a. Các động tác về tay : 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 79 


- Động tác I : đưa tay trái ra phía trước, lòng bàn tay ngửa 

- Động tác 2 : bàn tay phải vỗ vào lòng bàn tay trái 

- Động tác 3: tay trái giữ nguyên, tay phải vỗ vào phần cùi 
chõ tay trái 

- Động tác 4 : tay phải giữ nguyên, tay trái võ lên cùi chõ 
bàn tay phải 

- Động tác 5 : tay phải đưa ra phía trước, lòng bàn tay ngửa 

- Động tác 6 : bàn tay trái vỗ vào lòng bàn tay phải 

- Động tác 7 : tay phải giữ nguyên, tay trái vỗ vào phần cùi 
chố tay phải 

- Động tác 8 : tay trái giữ nguyên, tay phải vỗ vào phần cùi 
chõ tay trái 

Sang câu 2, lặp lại từ động tác Ì... 

b. Các động tác về chân: 2 tay chống lên hông 

- Động tác Ï : bước chân trái lên phía trước 

- Động tác 2 : rút chân trái về đặt cạnh chân phải 

- Động tác 3 : đưa chân trái sang ngang 

- Động tác 4 : rút chân trái về đặt cạnh chân phải 

- Động tác 5 : bước chân phải lên phía trước 

- Động tác 6 : rút chân phải về đặt cạnh chân trái 

- Động tác 7 : đưa chân phải sang ngang 

- Động tác 8 : rút chân phải về đặt cạnh chân trái 

Sang câu 2, lặp lại từ động tác Ì... 


7. BA ĐIỀU TÂM NIỆM (2) 

1. QT có thể sáng tác các động tác kèm theo từng điều tâm 
niệm : 

- “Em tưởng nhớ Phật” - 2 tay chắp trước ngực 

- “ Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em” - l 
tay để lên đầu, 1 tay đặt lên má 

- “ Em thương người và vật” — 2 tay đan chéo để trước ngực. 

2. Sau đó, ỢT hô 1 đằng, làm 1 nẻo ( vd: QT hô “Em thương 
người và vật” nhưng 2 tay chắp trước ngực) ; các em phải hô 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 0 


và làm theo lời nói của QT (các em hô “Em thương người và 
vật” và 2 tay đan chéo để trước ngực). 

3. Em nào làm sai thì mời ra giữa vòng tròn để hát hay múa 
[ bài. 

4. Biến đối trò chơi bằng cách yêu cầu các em hô và làm 
theo động tác của QT chứ không theo lời nói như lúc đầu. 

5. QT nhận xét trò chơi, khen thưởng và động viên các em. 


8. BA NGÔI BÁU 

l. Tương tự như trò chơi “BI — Trí -Dũng”, QT nghĩ ra l động 
tác tượng trưng cho mỗi ngôi báu. 

VÍ đụ : 

- Hô “Phật” - tất cả ngồi tư thế kiết già trên đất 

- “Pháp” —- xoè 2 bàn tay đưa ra trước mặt như hình dáng Ì 
cuốn sách 

- “Tăng” - 2 tay chắp trước ngực. 

2. Sau khi cho các em làm 1 vài lần để quen các động tác, 
lời hô và động tác của QT sẽ không đi đôi với nhau nữa( hô I 
đằng, làm 1 nẻo) nhưng các em phải hô và làm đúng động tác 
( hoặc theo lời nói, hoặc theo động tác của QT). 


9. ĂN CHAY (1) 

l. Các em tập trung thành vòng tròn 

2. QT cho các em lần lượt đếm số từ 1 đến 30, đến ngày nào 
ăn chay thì không được đọc số đó lên mà phải thay bằng từ 
“ăn chay” 

Vd: Để ôn lại “Tứ trai, các em sẽ đếm như sau “Ăn chay, 
2,3,4,5,6, 7,65, 9, 10, I1, 12, 13, ăn chay, ăn chay, l6, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 25 ,29, ăn chay” 

Sau đó, QT cho các em đếm theo Lục trai và Thập trai. 
10. Ý NGHĨA HUY HIỆU HOA SEN (1) 

I. Trước khi chơi, QT giải thích : “ Huy hiệu hoa sen có 8 

cánh, 3 cánh dưới tượng trưng cho 3 ngôi báu — cánh giữa: 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT Ï 


Phật, cánh trái: Pháp và cánh phải: Tăng. Ba cánh này chúng 
ta dễ nhớ, dễ thuộc. Nhưng 5 cánh trên tượng trưng cho 5 hạnh 
thì hơi khó thuộc, khó nhớ; trò chơi sau đây sẽ giúp chúng ta 
dễ nhớ hơn” 

2. QT hướng dẫn các em làm các động tác sau: 

- xoè bàn tay trái đưa ra trước mặt, mắt nhìn vào lòng bàn 
tay, 

- Dùng ngón tay trỏ của tay phải lần lượt chỉ vào các ngón 
của tay trái: 

. chỉ vào ngón giữa thì hô to “Tĩnh tấn” 

. chỉ vào ngón trỏ thì hô to “Hỷ xđ” 

. chỉ vào ngón cái thì hô to “7rí tuệ” 

. chỉ vào ngón áp út (đeo nhẫn) thì hô to “Thanh tịnh” 

. chỉ vào ngón út thì hô to “7? b7” 

3. Cho các em làm nhiều lần để các em thuộc các động tác. 
Sau đó, QT chỉ vào 1 ngón bất kỳ và các em phải gọi đúng 
tên của ngón tay đó ( vđ: QT chỉ vào ngón út, các em phải hô 
tO “Từ bử` ) 

4. Chia các em thành 2 đội. Lần lượt mỗi đội cử I em để thi 
đua: 2 em của 2 đội đứng 2 bên ( cùng chiều) với QT, Khi QT 
chỉ vào ngón tay nào ( bàn tay trái) của ỢT thì 2 em phải lập 
tức hô to Hạnh tượng trưng của ngón đó (như mục 3). Ai hô 
to trước mà đúng thì được cộng thêm I điểm cho đội của 
mình; ai hô sai thì bị trừ 1 điểm của đội; ai hô sau không được 
cộng điểm... 

5. Sau khi người cuối cùng của mỗi đội tham gia thi đua, QT 
tổng kết điểm và tuyên bố đội thắng cuộc. 

* Sau đó, QT đôi tên các Hạnh trên cánh sen băng tên các vị 
Phật và Bô Tát tương ứng. 


11. HUY HIỆU HOA SEN (2) 
1. Chia các em thành 2 ( hoặc 3 ) đội để thi đua ( mỗi đội 8 
em —- mỗi em mang tên I hạnh của Hoa sen: em số I1 là Tĩnh 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT %2 


tấn, em số 2 là Thanh tịnh ... ). Cả 2 đội cùng xếp hàng ngang 
sau 1 vạch xuất phát. 

2. Cách vạch xuất phát 5m, trước mỗi đội vẽ I hoa sen thật 
lớn trên đất, có ghi tên của đội bên dưới hoa sen và mỗi hoa 
sen có | QT giám sát. 

3. QT lần lượt đọc tên I1 Hạnh bất kỳ nào đó (vd: Hỷ xả... ). 
Khi nghe QT hô, đoàn sinh nào mang tên hạnh “Hỷ xđ” của 
mỗi đội phải nhanh chóng chạy lên đứng vào đúng vị trí của 
cánh sen Hỷ xả của đội mình. Ai làm nhanh và đúng thì được 
cộng thêm 1 điểm cho đội của mình, ai làm đúng nhưng chậm 
thì không được cộng điểm, ai đứng sai vị trí thì dù nhanh hay 
chậm vẫn bị trừ I điểm của đội. 

4. Sau khi em cuối cùng của mỗi đội đã tham gia, QT tổng 
kết điểm để quyết định đội thắng cuộc. 


12. ĂN CHAY (2) 

I. Các em tập trung thành vòng tròn. QT cho các em kết 
thành từng nhóm 4 hay 6 người ( bằng trò chơi “Đoàn kết”) 

2. QT yêu cầu mỗi nhóm chọn cho mình tên 1 món ăn chay 
có 3 từ ( vd: rau muống luộc, xì dầu kho, đậu khuôn chiên ...) 

3. Các em trong từng nhóm kết tay lại với nhau. QT gọi tên l 
món ăn chay bất kỳ (vd: Rau muống luộc). Nghe gọi tên mình, 
tất cả nhóm “rau muống luộc” vừa ngôi vừa hô to “xjf xì đầu” 
và vừa đứng lên vừa gọi tên Ï món ăn chay khác (vd: đâu 
khuôn chiên). Lập tức, nhóm “đậu khuôn chiên” vừa ngôi vừa 
hô to “ x/ xì đầu” và vừa đứng lên vừa gọi tên l1 món ăn chay 
khác. 

4. Cứ như thế để các nhóm gọi tên nhau. Nhóm nào hô 
không đều hay không thống nhất khi gọi tên 1 nhóm khác sẽ 
bị loại. 3 nhóm còn lại cuối cùng được xem là thắng cuộc. 

13... TẬP ĐÁNH CHUÔNG MÕ 
l. Chia các em thành 2 nhóm : nhóm “chuông” và nhóm 


~x92 


“mố.. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 53 


2. QT chỉ tay vào nhóm nào thì nhóm đó phải đồng thanh hô 
to tiếng của nhóm mình ( nhóm mõ hô “CỐC” và nhóm 
chuông hô “BOONG”), 1 lần chỉ tay của QT thì kêu I1 tiếng 
(vd: QT chỉ tay 2 lần liên tiếp vào nhóm mõ thì cả nhóm phải 
hô to 2 tiếng “CỐC CỐC”) 

3. Sau đó, Q'T cho các em tập bài khai chuông mõ: 

- chỉ tay 3 lần liên tiếp vào nhóm chuông, các em hô 
“BOONG- BOONG- BOONG” 

- chỉ tay 7 lần vào nhóm mổ (4 tiếng rỜI, 2 tiếng liên tiếp, l 
tiếng rời) , các em hô “CỐC- CỐC- CỐC- CỐC -CỐCCỐC -_ 
CỐC” 

- chỉ tay 1 lần vào nhóm chuông, các em hô “BOONG” 

- chỉ tay 1 lần vào nhóm mõ, các em hô “CỐC” 

- chỉ tay 1 lần vào nhóm chuông, các em hô “BOONG” 

- chỉ tay 1 lần vào nhóm mõ, các em hô “CỐC” 

- chỉ tay 1 lần vào nhóm chuông, các em hô “BOONG” 

- chỉ tay 5 lần vào nhóm mố ( 2 tiếng TỜI, 2 tiếng. liên tiếp, l 
tiếng rời), các em hô “CỐC- CỐC -CỐCCỐC - CỐC” 

- chỉ tay lI lần vào nhóm chuông, các em hô 
“BOONG” (tiếng chận chuông) 

3. Cho các em làm nhiều lần để các em thuộc cách khai 
chuông mõ. Sau đó mời 1 em Đoàn sinh ra điều khiển trò 
chơi. QT nếu thấy sai phải sửa ngay. 


14. DIÍÉ'T THAM —- SÂN- SI 


l.Các em đứng thành vòng tròn 

2. QT hướng dẫn luật chơi: 

Các em hô theo và làm theo từng động tác của QT: 

- Hô “Xuống tấn”— các em hô “Hự” và đứng tấn như l võ sĩ 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 4 


- - “Hồi tấn”- các em hô “Xi...” và trở về tư thế nghiêm 
* Khi xuống tấn rồi thì hô tiếp: 

- Hô “Diệt tham” — 2 tay “chưởng” về phía trước 

- Diệt sân” — 2 tay chỉ thắng lên trời 

- “Điệt sĩ” — 2 tay đánh củi chõ sang 2 bên 

3. Sau khi cho các em làm 1 vài lần để quen các động tác, 
lời hô và động tác của QT sẽ không đi đôi với nhau nữa (hô l 
đằng, làm 1 nẻo) nhưng các em phải hô và làm đúng động tác 
( hoặc theo lời nói, hoặc theo động tác của QT). 


15. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA 


l.Các em đứng thành vòng tròn 
2. QT hướng dẫn luật chơi: 
Các em hô theo và làm theo từng động tác của QT: 
- Hô “Đản sanh” — 1 tay chỉ lên trời, I tay chỉ xuống đất 
- “Xuất gia” — tay phải bắt ấn Tam muội 
- “Thành đạo” - 2 tay chắp trược ngực 
- “Nhập Niết Bàn” - 2 tay chắp lại đặt lên má trái, đầu 
nghiêng áp vào lưng bàn tay. 
e© ĐỂ giúp các em nhớ ngày tháng, QT có thể biến đối trò 
chơi như sau: 
- Hô “Đđn sanh” — các em trả lời “ Rằm tháng 4” 
-_ “Xuất gia” — các em trả lời “ 8 tháng 2” 
- “Thành đạo” - các em trả lời “ 8 tháng chạp” 
- “Nhập Niết Bàn” - các em trả lời “Ñằm tháng 2” 


3. Sau đó, QT hô và làm động tác nhiều lần để các em quen 
và thuộc các động tác. Đối với trò chơi có kèm động tác, QT 
có thể hô và làm động tác không đúng với nhau, các em phải 
hô đúng và làm đúng động tác tương ứng. Em nào làm sai thì 
chịu l hình phạt vu1. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 52 


16. MÀU CỜ PHẬT GIÁO 

l. Các em đứng thành vòng tròn 

2. QT hướng dẫn các em làm các động tác sau: 

- xoè bàn tay trái đưa ra trước mặt, mắt nhìn vào lòng bàn 
tay 

- Dùng ngón tay trổ của tay phải lần lượt chỉ vào các ngón 
của tay trái: 

. chỉ vào ngón cái thì hô to “Xanh” 

. chỉ vào ngón trỏ thì hô to “Vàng” 

. chỉ vào ngón giữa thì hô to “Đổ” 

. chỉ vào ngón áp út (đeo nhẫn) thì hô to “Trắng” 

. chỉ vào ngón út thì hô to “Can” 

. nắm bàn tay phải lại để cạnh bàn tay trái (đang xoè ra) và 
hô to “Màu tổng hợp” 

3. Cho các em làm nhiều lần để các em thuộc các động tác 
và thuộc các màu. Sau đó, QT chỉ vào I ngón bất kỳ và các 
em phải øọ1i đúng màu tượng trưng của ngón tay đó. ( vd: QT 
chỉ vào ngón út, các em phải hô to “Cam” ) 

4. Chia các em thành 2 đội. Lần lượt mỗi đội cử I em để thi 
đua: 2 em của 2 đội đứng 2 bên ( cùng chiều) với QT, Khi QT 
chỉ vào ngón tay nào ( bàn tay trái) của ỢT thì 2 em phải lập 
tức hô to màu tượng trưng của ngón đó (như mục 3). Ai hô to 
trước mà đúng thì được cộng thêm 1 điểm cho đội của mình; 
ai hô sai thì bị trừ 1 điểm của đội; ai hô sau không được cộng 
điểm. Sau khi người cuối cùng của mỗi đội tham gia thi đua, 
QT tổng kết điểm và tuyên bố đội thắng cuộc 


17.DUYÊN KHỞI 


Chia ÐS thành 2 nhóm. Nhóm 1 viết bất kì một từ lên bảng, 
nhóm 2 viết tiếp theo từ này 1 tư khác bắt đầu bằng chữ cái 
cuối cùng của từ trước và tiếp tục nhóm 1 viết từ tiếp theo cũng 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT S6 


bắt đầu bằng chữ cái cuối cùng của từ của nhóm 2. Nhóm thua 
cuộc là nhóm không thể tìm từ tiếp theo trong 15 giây. 


Ví dụ : 
- Nhóm 1: TUHỌC: NAM MÔ 
- Nhóm 2: CHÁNHKIẾN  ....... 


x+w@*% 


18. NGŨ GIỚI 
- Tất cả ngôi quanh thành vòng tròn. 

- _ QT quy định như sau: “ Khi QT đưa 1 ngón tay lên trời thì tât 
cả phải hô “Không sát sanh", đưa 2 ngón tay thì hô “Không 
trộm cắp”, đưa 3 ngón tay thì hô “Không tà dâm', đưa 4 ngón 
thì hô “Không nói dối, và đưa 5 ngón tay thì tất cả hô 
“Không uông rượu'.” 

- Sau đó QT đưa các ngón tay không theo thứ tự nào, tất cả 
phải hô giới tương ứng của số ngón tay QT. ( ví dụ QT đưa 4 
ngón tay lên trời thì tất cả hô “Không nói dối, QT đưa I 
ngón tay thì tât cả phải hô “Không sát sanh'...). Ai hô sai hay 
không hô được thì chịu một hình phạt nhỏ. 

- QT đến trước một người bất kỳ và yêu câu người này hô 
theo sô ngón tay đưa ra của QT. Nêu hô sai hay ngập ngừng 
lâu thì múa Ï bài. 


19. LỤC HOÀ 
1. QT có thể chuyển bài thơ sau thành bài hát và tập cho các 
em: 
* Thân hoà vui ở cùng nhau 
Khẩu hoà ăn nói trước sau địu dàng 
Ý hoà thảo luận suy bàn 
Kiến hoà đồng giải hoàn toàn hiểu chung 
Lợi hoà phân phối khắp cùng 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 7 


Giới hoà cố giữ nguyện chung tu trì 

2. Sau đó sáng tác các động tác cho từng câu hát; ví dụ: 

- Câu 1: Tất cả vừa hát vừa nắm tay nhau đi sang phải 

- Câu 2 : chỉ tay vào miệng mình 

- Câu 3 : ngón trổ chỉ vào thái dương như đang suy nghĩ 

- Câu 4: 2 người xoay mặt vào nhau và nắm lấy tay nhau 

- Câu 5: 2 tay đặt chéo trước ngực, sau đó dang rộng ra phía 
trước 

- Câu 6 : 2 tay chắp trước ngực ( hay bắt ấn Tam muội) 

3. Khi các em đã thuộc bài hát và các động tác, QT và các 
em vừa hát vừa làm động tác ( như 1 bài múa tập thể). 


20. THIẾT BÀN PHẬT 


-_ Vật dụng: tuy theo sô đội tham gia mà chuẩn bị vật dụng cho 
mỗi đội như sau: một tượng Phật, hai bình hoa, hai đèn cây, 
hai đĩa trái cầy, hai tách nước, một lư hương, một bàn nhỏ. 

-_ Mỗi đội cử từ 4 đến 6 người tham gia, tất cả đứng sau một 
vạch xuất phát. 

- Phía trước mỗi đội để sẵn một cái bàn và một tượng Phật 
ngay chính giữa cùng các vật dụng cân thiết để thiết bàn 
Phật. Nghe còi hiệu, người số I chạy lên, chọn 1 đô vật bất 
kỳ xếp lên bàn, sau đó chạy về vỗ vào vai người thứ 2 để 
người này chạy lên chọn một đô vật khác để xếp lên bàn. 

-_ Lưu ý là người sô 1 phải xếp xong và chạy vê vạch xuât phát 
thì người sô 2 mới được tiệp tục. Mỗi người chỉ được chọn 
một đô vật cho mỗi lần xuât phát. 

- Sau từ 1 đến 2 phút, thối còi để tất cả dừng lại, QT sẽ mời 
Ban HT đi chấm điểm từng bàn Phật về cách trang trí, yêu 
câu một thành viên bất kỳ trong đội giải thích ý nghĩa của 1 
đô vật trên bàn Phật và cộng điểm cho các đội. 

- Nên chuẩn bị phân thưởng cho đội thăng cuộc. 


21. Ý NGHĨA MÀU LAM 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 5 


- - Phát cho mỗi đội tham gia I hộp màu nước gôm đây đủ tất cả 
các màu. 

- _QT yêu câu các đội trong 2 phút phải pha các màu sao cho có 
được màu Lam. 

-_ Khi nghe tiếng còi hiệu, tật cả các đội bắt đầu pha màu. Sau 2 
phút, thối còi ra hiệu chấm dứt và yêu câu các đội đã pha 
được màu Lam giải thích cách pha màu. 

-_ Đội nào giải thích được khi pha tất cả các màu với sô lượng 
băng nhau thì sẽ có được màu Lam thì đội đó thăng CuỘc. 

- (QJT giải thích cho các em một trong những ý nghĩa của màu 
Lam là màu hoà đông cuả tất cả các màu không có sự phân 
biệt cũng như GĐPT không có một sự phân biệt nào giữa HT 
và đoàn sinh. 

-_ Cho tât cả các em pha màu lại với tất cả các màu cùng liêu 
lượng để có màu Lam. 

-_ Sau trò chơi này, các em sẽ không còn sự phân biệt đôi xử 
nữa. 


22. LÒNG HIẾU CỦA CHIM OANH VŨ 
( Trò chơi kể chuyện) 

Chuyện kể là I phần các em rất thích. Và chuyện kể sẽ hấp 
dẫn hơn khi được biến thành 1 trò chơi để tất cả các em đều 
được tham gia diễn xuất và làm động tác. Sau đây là 1 ví dụ 
minh hoạ cho câu chuyện “Lòng Hiếu của chim Oanh vũ” : 

l. Các em tập trung thành vòng tròn 
2. Các em lặp lại từng lời kể và làm theo từng động tác 
của ỢT: 

- “Ngày xưa” — tay phải khoát Ï vòng sang phải 

- “trên núi Tuyết sơn” — 2 tay chụm trên đầu thành hình ngọn 
nú1 

- *có con chữn Oanh vữ” — 2 tay làm động tác vỗ cánh 

- “hàng ngày kiếm thức ăn” — ngồi xuống và lấy tay mổ trên 
đất 

- “nuôi cha mẹ mù” — 2 tay đưa lên bịt mắt 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 59 


- *Có 1 vị điển chứ” — 2 tay chống lên hông 

- *cho chúng sanh ăn lúa của mình” — dang rộng 2 tay ra phía 
trước 

- “hàng ngày chữn Oanh vũ đến lấy lúa” —- ngồi xuống làm 
động tác nhặt lúa 

- ®đem về dâng cha mẹ” — quỳ xuống nâng 2 tay lên ngang 
trán 

- “Thấy lúa bị tàn phá” — 2 tay xua xua phía trước 

- ®wị điền chủ tức giận” — 2 tay chống lên hông, giậm chân 

- “bèn đặt bẫy” — ngồi xuống làm động tác đặt bẫy 

- “tà bắt được chữn Oanh vữ” — lầm động tác vùng vẫy 

- “Khi nghe chữn kể hoàn cảnh của mình” — 2 tay đưa lên tai 
lắng nghe 

- *yị điền chủ xúc động” — 2 tay để lên ngực 

- “bèn thả chim ra ” — vÕ 2 tay như đang bay 

- “tà cho phép chỉm tiếp tục lấy lúa của mình” — làm động 
tác mổ lúa 

- “Chim Oanh vũ là tiền thân của Phật Thích Ca” — ngồi kiết 
già trên đất, mắt hơi nhắm 

- “wj điền chủ là tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất” - 2 tay 
chắp trước ngực. 

* Khi biến 1 câu chuyện thành trò chơi thì phải rút ngắn nội 
dung, chỉ giữ lại ý chính và dùng những câu thật ngắn gọn vì 
nếu kéo đài lâu các em sẽ bị nhàm chán. 


23.. TAMQUY 


l.Các em đứng thành vòng tròn 

2. QT hướng dẫn luật chơi: 

- Nghe QT hô “Quy y Quy y” tất cả phải trả lời “Trở về 
Hương tựa ” 

- Nghe QT hô “Quy y Phật” tất cả phải hô “Đấng phước trí 
Vẹn foàn `” 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 00 


- Nghe OT hô “Đẳng phước trí vẹn toàn” tất cả phải hô “Quy 
y Phát” 

- Nghe QT hô “Quy y Pháp” tất cả phải hô “Đạo thoát ly 
tham dục ” 

- Nghe QT hô “Đạo thoát ly tham dục ” tất cả phải hô “Quy y 
Pháp” 

- Nghe QT hô “Quy y Tăng” tất cả phải hô “Bác fu hành cao 
cả” 

- Nghe QT hô “Bác íw hành cao cảỉ” tất cả phải hô “Quy y 
Tang” 

3.5au đó, Q hô các từ trên không theo thứ tự nào, các em 
hô các từ tương ứng ( vd: - nghe QT hô “Quy y Phậr” tất cả 
phải hô “Đểng phước trí vẹn toàn”, nghe QT hô “Bậc tu hành 
cao cả” tất cả phải hô “Quy y Tăng”... ) 

4. Sau khi tất cả các em đã quen, QT đến trước l đoàn sinh 
bất kỳ và liên tiếp hô các từ trên không theo trật tự nào, em 
đoàn sinh được chọn phải hô các từ tương ứng. Em nào hô sai 
thì hát 1 bài hay chịu 1 hình phạt nhỏ, sau đó QT chuyển sang 
I đoàn sinh khác. 

5. Sau khi tât cả đã hô thuộc, QT kêt hợp thêm động tác: vừa 
nói vừa đứng lên (nêu đang nøôi) và ngôi xuông ( nêu đang 
đứng) 


24. BÁT CHÁNH ĐẠO 

- QT chuẩn bị cho mỗi đội tham gia 19 băng giấy cứng có 
báng keo phía sau để có thê dán lên bảng. Trên mỗi băng 
giây ghi một từ trong các cụm từ sau: Chánh kiến, Chánh tư 
duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tĩnh 
tần, Chánh niệm, Chánh định, Nhận thức chân chánh, 1y 
nghĩ chân chánh, Lời nói chân chánh, Hành động chân 
chánh, Nghề nghiệp chân chánh, Siêng năng chân chánh, 
Nhở nghĩ chân chánh, Thiên định chân chánh, GIơI, Định, 
Huệ. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 0 


-_ Mỗi đội có một cái bảng để dán các băng giây của đội mình. 
Trên mỗi bảng chia làm 3 cột, cột sô 1 có 3 hàng đề dán 3 từ 
Giới, Định, Huệ, cột số 2 và số 3 có 8 hàng để dán 8 từ của 
Bát Chánh Đạo và 6 định nghĩa tương ứng. 

- Các băng giây được xếp ngay ngăn trên l các bàn. Từng 
thành viên của các đội chạy nhanh lên chọn 1 băng giấy bất 
kỳ. để dán lên bảng. Sau 3 phút, QT cho ngừng trò chơi để 
châm điểm. Đội nào xếp đúng theo bảng sau thì thắng cuộc: 


Giới 


Định 





* Nêu không có bảng để các em dán các băng øiấy thì có thể kẻ 
ô trên mặt đât cho các đội xêp theo bảng trên 


25. BÁNH XE LUẦN HÒI 

- _QT yêu câu tất cả để 2 tay khoanh trước mặt và làm động tác 
bánh xe quay. (2 bàn tay xoay xung quanh nhau). Khi nghe 
QT hô “Số 7” thì 2 bàn tay dừng lại và năm lại, chỉ có 1 ngón 
tay của bàn tay phải chìa ra. Khi nghe QT hô “Số 2” thì 2 bàn 
tay dừng lại và nắm lại, chỉ có I ngón tay của bàn tay phải và 
1 ngón tay của bàn tay trái chìa ra.Khi nghe QT hô “Số 3” thì 
2 bàn tay dừng lại và nắm lại, 2 ngón tay của bàn tay phải và 
Ì ngón tay của bàn tay trái chìa ra. 

- Cứ như thế người chơi phải chìa số ngón tay ở 2 bàn tay ng 
với con số mà QT hô, nhưng phải chia đêu số ngón tay cho 
bàn tay ( ví dụ: QT hô số 5 thì Ï tay chìa 3 ngón và tay còn 
lại chìa 2 ngón, QT hô số ổ thì I tay chìa 4 ngón và tay còn 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 02 


lại chìa 4 ngón...). Ai làm sai thì bị mời ra giữa vòng tròn để 
chịu phạt. 

-_ Sau khi tất cả đã làm quen, QT biến đối như sau: “Khi nghe 
QT hô “Luân hồi, luân hồi”, tất cả hô *Quay vòng, quay vòng? 
và làm động tác bánh xe quay. Khi nghe QT hô “Nhất tâm: 
thì tât cả dừng 2 bàn tay lại và chìa 1 ngón tay, nghe QT hô 
Nhị thưa ` thì chìa 2 ngón tay, nghe hồ '7am Bảo` thì chìa 3 
ngón tay, nghe hồ “7 để) thì chìa 4 ngón... nhưng phải chia 
đêu sô ngón cho 2 bàn tay như trò chơi trên. Tiếp đến, QT hô 
tiệp các cụm từ có số khác như Ngñ giới, Lục Hoà, Thất Bồ 
Đề Phần, Bát Chánh đạo, Cứu huyền thất tổ, Thập thiện... 
người chơi phải chìa sô ngón tay ở 2 bàn tay Ứng với con sô 
mà QT hô, nhưng phải chia đều sô ngón tay cho bàn tay. 

- _ QT có thể tìm những từ thay thế khác mà có chứa những con 
sô trong Phật Pháp đề tránh sự lặp lại. 


26. Ô CHỮ PHẬT PHÁP 

- _ Chia thành 2 hoặc 3 đội tham gia. thi g1ả1 ô chữ. 

-_ Lân lượt các đội chọn bất kỳ l sô hàng ngang, QT đọc gợi ý 
của hàng chữ đó, đội chọn sô có 5 giây để suy nghĩ và trả lời; 
mỗi đội chỉ được trả lời 1 lân cho 1 hàng ngang, nêu trả lời 
đúng thì được I điểm, nêu sai thì các đội khác giơ tay xin trả 
lời, nếu đúng thì vẫn được điểm. 

- Đội nào tìm được từ hàng dọc bất cứ lúc nào thì được cộng 5 
điểm. 

-_ Sau khi đã đoán hết các từ hàng ngang mà các đội vẫn chưa 
tìm được từ hàng dọc, QT đọc gợi ý cho từ hàng dọc. Sau khi 
QT đọc gợi ý, đội đoán được tử hàng dọc chỉ được cộng 3 
điểm. 

- - Lừ hàng ngang nào mà các đội không đoán được thì dành cho 
khán giả đoán, nêu đoán đúng thì tặng 1 món quà nhỏ. 

* Có nhiêu cách làm ô chữ, ví dụ như viết sẵn ô chữ đáp án lên 

1 tờ giấy bìa cỡ lớn, sau đó cät những băng giây vừa với các dãy 

chữ hàng ngang để dán hờ lên các ô chữ này, đội nào đoán đúng 

hàng chữ nào thì QT gỡ băng giây của hàng ngang đó ra... 

- Sau đây là một ô chữ ví dụ: 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 03 


* Một đội chọn hàng ngang nào thì ỢT đọc gợi ý của hàng 
neang đó 
Hàng ngang: 


L. 
. Biểu tượng thường thây trong đạo Phật 

. Tên gọi chung của kinh điển Phật Giáo 

. Người Phật tử phải giữ kỹ điều này 

. Công việc chính của Đoàn sinh và Huynh trưởng GDPT 

. Một trong bôn bộ môn tu học trong GDPT 

. Một đức tính cân thiết trong tu học 

. Một việc làm khi người Phật tử thây mình có lỗi 

. Dù Đoàn sinh hay Huynh trưởng GĐPT đều mang trên mình 


\© œ ¬I C:-+ €2 


Việc thường làm của một Phật tử 


khi đi sinh hoạt. 


Ị mm mã. 
mw 








2 

3 | 

4 |} | | |—- 
5 ãmxa 
°s¡LL | | W . '-Ð 

7 1 | — 

§ m man 


›j | | IWM'_- 


Hàng dọc: Một điều mà GĐPT luôn theo đúng và giữ đúng. 
Đáp đán: 


— 


IT|U|HIỌQC 
IP|HIẬITỊP HỊÁ|P:. 
 ˆ— 
920IĐỊO|N|GÌP|HUỊC: 


œ ~\ Œ th +> Q2 kÒ 
”>| 
|C 
vịx 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 04 


27. QUYẾT TÂM TU HỌC 
- Tât cả đứng thành vòng tròn 
- QT bắt câu hát quen thuộc sau : “ Hỡi bạn đường xa, hái hoa 
(mà) cho khéo, hoa nào heo héo, thù hái bỏ đi, chớ để làm chi, ứ 
ư là hoa tàn “ 
- Sau đó đôi lại lời bài hát như sau “ Hỡi đoàn áo lam, hãy luôn 
tinh tân, cho dù mưa nắng, chăng ngại ngân chỉ, trí tuệ từ bị, 
quyết tu dù phải...” 
- Chữ cuỗi cùng tất cả không hát mà dừng lại để chờ QT điền vào 
[ động tác nào đó ( ví dụ : chạy, bò, lò cò...) 
- Khi nghe QT hò chữ gì, thì tật cả phải vừa đi qua phải, vừa làm 
động tác đó và vừa hát tiếp : “ Hỡi đoàn áo lam.....” QT sẽ thay 
từ cuôi băng I động tác khác và tât cả lại phải vừa đi, vừa hát, 
vừa làm động tác đó. 


28. ANH EM MỘT NHÀ 

- Mỗi ÐS chuẩn bị một tờ giấy trắng. 
- QT viết lên bảng một chữ cái bất kỳ và yêu cầu ÐS tìm tất cả 
những từ liên quan đến Phật Pháp bắt đầu bằng chữ cái này. 
- Sau hai phút, ÐS nào tìm được nhiều từ đúng nhất thì thắng 
CuỘc. 

QT viết chữ “T” lên bảng, ÐS có thể tìm các từ sau: 

Tam Bảo, Tam Quy, Tam Độc, Thanh tịnh, Từ BI, Tu học, Tứ 
đê, ... 


29. LỤC ĐẠO 
- _ Tất cả đứng thành vòng tròn. 
- QT chia vòng tròn thành 6 nhóm : nhóm Ï có tên là 7rở¡, nhóm 
hai là Meưởi, nhóm 3 là Nøạ quy, nhóm 4 là A íu ia, nhóm 5 là 
súc sanh, nhóm 6 là Địa ngục. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 05 


- Các thành viên trong mỗi nhóm kết tay lại với nhau 
- Khi QT hô tên 1 nhóm nào, cả nhóm đó kết tay vừa ngôi xuông 
vừa đứng lên trả lời tiêng kêu của nhóm mình như sau: 
- QT kêu “7RỞï”, nhóm trời ngôi xuống rồi đứng lên và trả lời 
<Ol" 
- QT kêu “NGƯỜI”, nhóm người ngôi xuống rôi đứng lên trả lời 
“DẠT” 
- Tương tự như thê cho các nhóm còn lại có tiếng trả lời như sau: 
“A TU LA —- CHAO ÔI !” “NGA QUỶ - KHÔ QUÁ !”, “SÚC 
SANH - CỤC HÌNH”, “ĐỊA NGỤC- KHỦNG KHIÉP !” 
- Nhóm nào trả lời chậm hay không đều khi nghe gọi tên nhóm 
mình thì bị loại. QT có thể chỉ tên vào một nhóm nhưng gọi tên 
nhóm khác để các nhóm luôn cảnh giác lắng nghe. 

30. NHÂN QUÁ 
- Đội hình vòng tròn 
- Khi QT hô “Đánh trồng đánh trồng” tất cả đồng thanh hô to 
“Tùng Tùng Tùng”, QT hô “Đánh chuông đánh chuông” tất cả 
hô “Boong Boong Boong”, QT hô “Gieo hạt cam”, tật cả đáp 
“Có quả cam”, QT hô “Uống rượu uống bia”, tật cả trả lời “Say 
sưa mất trf`. 
- Khi tật cả trả lời QT thì phải làm động tác kèm theo (ví dụ: hô 
“Tùng Tùng Tùng” thì phải làm động tác đánh trống,hô “say sưa 
mát trí” thì phải làm động tác say rượu. 
- Sau đó QT đưa thêm vào những từ hô - đáp chỉ nhân quả khác 
như: “Làm việc lành — Có phước lớn, “Chuyên tu học — Tâm 
thanh tịnh”... 
- Tiệp đến QT hô lung tung, mọi người trả lời và làm động tác 
thật nhanh. Tất cả quan sát và chọn ra người làm động tác đẹp 
nhất. 
- Khi mọi người đang làm động tác, QT thôi còi thì tât cả phải 
dừng lại ở động tác đang múa, nghe tiếng còi thứ hai thì làm tiếp. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT %6 


31. ĐỪNG QUÊN TU 

- Hiện nay trò chơi hát múa tập thể “Dzáp bỉ za` đang được 
hưởng ứng, xin đối lại lời như sau : 
“ Đứng quên tu, đừng quên tu là đừng quên tu 

Quyết tâm tu, quyết tâm tu là quyết tâm tu 

Tụ cho mình, tu cho người và cho muôn loài 

Tu cho người, cho muôn loài là tu cho mình ” 
- Trong vòng tròn, tât cả đứng thành từng cặp 2 người, 1 người 
mang số l và người kia mang số 2. 
- Khi hát câu 1, người số 1 chỗng tay lên hông, vừa hát vừa xoay 
1 vòng đến thay thế người số I gần mình nhất ở bên tay phải. 
- Khi hát câu 2, người sô 2 làm như người số I1, thay thế vị trí cho 
nhau . 
- Khi hát câu 3, tất cả người số l năm tay thành vòng tròn và đi 
vào phía tâm hình tròn. 
- Khi hát câu 4, vòng sô 1 đi lui ra, vòng sô 2 đi vào để nhập lại 
thành Ï vòng. 

32. BÀI CA THÀNH ĐẠO 

- OQT tập vòng tròn bài hát sau : 
“Lắng lặng mà nghe, chuyện Đức Thích Ca thành đạo 

Ngàn vạn ma vương, quy hàng dưới bóng tứ bi”. 
- Khi tất cả hát xong bài hát, QT hô: “Ma Vương ”, tật cả đáp “ 
Quy hàng” 
- QT hô “ 7 /ay” tật cả đáp “ 7 ay” rồi cùng hát bài hát và duỗi 1 
tay liên tục. 
- Tiếp theo là 2 /ay, 2 fay Ï chân, 2 tay 2 chân, 2 tay 2 chân và Ï 
cái đầu, 2 tay 2 chân 1 cái đầu và 1 cái mình..... 
- Đến cuôi cùng thì vừa hát vừa làm cả 6 động tác cùng lúc : múa 
2 tay 2 chân, lắc lư cái đầu và luôn cả cái mình .... 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 07 


33. VÔ THƯỜNG 

- Tât cả nói và làm theo lời nói và động tác của QT : 
- “Tôi (rồng l bông hoa” — tay phải khum các ngón tay như hình 
nụ hoa 
- “Hoa nở” - các ngón tay xoè ra như hoa nở 
- “Hoa lung linh trước giớ” - lắc bàn tay qua lại 
- “Hoa khoe sắc thăm” — đưa hoa lên mũi ngửi 
- “Hoa tàn” — 5 ngón tay xoè rộng úp xuông đất 

Sau đó là trông 2 bông hoa, cũng tương tự như trông 1 bông 
hoa nhưng bây giờ làm 2 tay. 

Sau các động tác về bông hoa là động tác về con người : 
- “Con người được sinh ra” - tât cả năm xuông đât, nghiên người 
qua phải 
- “Biết bò” — làm động tác bò trên đất 
- “Biết đưng chập chững” - đứng lắc lư qua lại 
- “Biết đi" - tất cả đi từ từ qua phải 
- “Lớn lên” - ngôi xuống rôi từ từ đứng lên 
- “Khoẻ mạnh” — đưa năm tay ra trước mặt 
- “Rồi bệnh tật' - một tay ôm bụng, một tay ôm lưng 
- “Và già nua” — làm động tác còng lưng, chông sậy 
- “Rồi chết đï' - lại năm dài xuông đât. 
- “Đó là luật Vô Thường” - gật gù vẻ hiểu biết. 


34. PHẬT BẢO - MA BẢO 
- Đây là biến thể của trò chơi “ tôi bảo ” 
- Tất cả làm theo yêu câu của QT nêu trước yêu câu này có chữ 
“phật bảo”và không làm gì cả nêu trước yêu câu này có “ Ma bảo 
- Ví dụ : QT hô “ Phật bảo đưa hai tay lên trên trời ” tât cả phải 
đông loạt đưa hai tay lên trời, QT hô “ Ma bảo bỏ tay trái xuống 
” ai bỏ tay xuông thì bị phạt. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 0S 


35. VIệC TốT - VIệC XâU. 
- Là 1 biển thể của trò chơi “ Ta là vua ” 
- Chỉ tay phải vào 1 người bất kỳ, người này lập tức hô to “ việc 
tốt”, hai người hai bên chắp tay lại và hô : “quyết làm” 
- QT chỉ tay trái vào một người bất kỳ, người này lập tức hô to “ 
việc xâu ”, hai người đứng hai bên xua tay và nói “ không làm” 
- QT chỉ tay lung tung, càng nhanh càng tốt. Ai làm sai thì cười 
ba kiêu khác nhau. 
36. TỨ ÂN 
- Chia người chơi thành nhiêu nhóm nhỏ từ hai đến 5 người, mỗi 
nhóm chuẩn bị 1 cây bút và 1 tờ giấy. 
- Khi nghe QT hô “Ân quốc gia ” thì các nhóm phải ghi ra giấy 
tât cả những từ liên quan đến công ơn của quốc gia ( ví dụ : hoà 
bình, âm no, trường học, bệnh xá....). Sau hai phút thôi còi để tât 
cả dừng lại. QT đọc to các từ của từng nhóm, mỗi từ đúng được 
một điểm, từ sai không tính điểm. 
Nhóm nào có nhiêu điểm hơn là thắng. 
- Tiếp đó, QT hô I cụm từ khác “Ân cha mẹ ”, các nhóm cũng 
thực hiện như trên (liệt kê các từ như : sinh thành, dưỡng dục, 
nuôi sông...) 
37. Cái trồng và Hoa sen 


- Tất cả hát và làm theo điệu bộ của QT 

- (Cái trồng kêu vang”” — hai tay đưa lên tay lắng nehe 

(“Bum bùm bum bùm”)Ý — hai tay vỗ vào bụng như đánh trỗng 
(“Mà trồng không chi”) - Hai tay xua xua phía trước 

“Người ơi” - làm động tác ra vẻ thât vọng 

(“một đoá sen tươi”)  - Hai tay đưa lên chắp thành hình búp 
sen 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 09 


(Sông trong ao bùn) - hai bàn tay giữ hình búp sen và để 
xuống đất 
(Mà không không vương) Ý - đứng dậy và xua hai tay 

“ Mùi bùn” - chắp hai tay thành búp sen đưa lên mũi 
ngửi 


38. Y PHÁP BÁT Y NHÂN 


- Nói hay thì dễ mà làm hay thì rât khó. Hãy nên làm theo 
những lời nói hay chớ đừng vội thât vọng vì những việc làm chưa 
tốt hay không đúng với những lời nói của một người nào đó. 

- QT ra luật chơi : “ Tất cả hãy làm theo lời tôi nói, đừng 


"2? 


bắt chước những việc tôi làm ” ví dụ tôi hô “ thò ” và thò tay ra. 
- Sau đó QT hô một đăng mà làm một nẻo ( hô ngăn nhưng 
làm động tác dài, hô trời tà nhưng lại ngôi xuống ...) QT làm 


càng nhanh càng tốt, ai sai thì khóc ba kiêu khác nhau. 


39. TỪ THỆ NGUYÊN 
Luật chơi: QT hô lên một câu, tất cả đáp lại câu trả lời tương ứng 


- Hô “ Chúng sanh không sô lượng ” — đáp “ thê nguyện đêu độ 
khắp ” 

- Hô “ Phiên não không cùng tận ” — đáp “ thê nguyện đêu dứt 
sạch ” 

- Hô “ Pháp môn không kê xiết ” — đáp “ thê nguyện đều tu học ” 
- Hô “ Phật đạo không gì hơn ” — đáp “ thê nguyện đêu viên thành 


22 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 100 


Sau đó yêu cầu một sô em đọc một hơi hết 4 lời nguyên 
này, ai đọc sai thì phải đọc lại. QT giải thích sơ lược ý nghĩa bốn 
lời nguyện trên. 


40. Tìm hướng đi 

- Chuẩn bị 6 cái công băng tre dựng băng nhau trên một 
đường thắng, công này cách công kia Im giữa 6 công này ( giữa 
công số 3 và sô 4, chừa một khoảng rộng khoảng 2m ) 

- Trên công sô 1 treo tân bảng có ghi chữ “trời”, công sô hai 
treo chữ “người”, công số 3 “Atula”, công số 4 “ngạ quỷ”, công 
sô 5 có chữ “súc sanh” và công số 6 có treo chữ “địa ngục”, 
khoảng cách 2m giữa các công là con đường giải thoát. 

- Cách các công này 30m có kẻ một đường kẻ khác, các đội 

tham gia chơi đứng sau vạch kẻ này, tất cả những người đứng đều 
bịt mặt chỉ trừ người cuỗi cùng là không bịt mặt, người này sẽ 
điêu khiến con tàu của mình đi qua những cánh công phía trước. 
Người đứng cuối cùng điêu khiến có thê dùng lời nói, dùng cách 
vô vai người phía trước...Sau hôi còi, tất cả cùng xuất phát. Đội 
này về đích nhanh và đi qua những công tốt là thăng cuộc. 
- Thứ tự ưu tiên cho các công như sau : ưu tiên đặc biệt là con 
đường øiải thoát, ưu tiên 1 : cổng trời, ưu tiên 2 : công người, ưu 
tiên 3 : công A tu la, ưu tiên 4 : công ngạ quý, ưu tiên 5 : súc 
sanh và cuối cùng là công địa ngục. 


41. Yêu mến cha mẹ 
* Tất cả cùng hát và làm các động tác sau : 
- “ Yêu mến mẹ cha ” - vừa hát vừa vỗ tay 
- “ Yêu trên đầu tôi ” — hai tay để trên đầu 
- “Yêu mến mẹ cha ”- vỗ tay 
- “'Trong quả tim này ” — hai tay ôm lây quả tim 
- “Yêu mễn mẹ cha ”- vỗ tay 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT IOI 


- “ Yêu trên đầu gôi ˆ — hai tay đặt trên đâu gôi 
- “ Yêu mên mẹ cha ”- Võ tay 
- “ Trên toàn thân tôi “ — hai tay lướt tử đâu tới chân 


42. Củ nhà thương nhau 

- Trò chơi này có sự đụng chạm về thân thê nên tránh cho chơi 

chung mà nên cho chơi theo ngành nam riêng, nữ riêng. 

- Trong vòng tròn chia thành từng nhóm 3 người, l người làm 

cha, l người làm mẹ, Ï người làm con 

- Nghe QT hô “ thương ba, thương ba” lập tức mẹ và con phải 

nhắc bổng người đóng vai cha lên khỏi mặt đât, QT hô “ 
thương con, thương con” thì cha và mẹ phải nhâc đứa con lên 
khỏi mặt đất. Đề trò chơi khó hơn, QT có thể yêu câu thương 
haI người cùng một lúc (ví dụ: “thương mẹ, thương con”) hay 
thương cả ba người cùng một lúc. Đây là động tác thử phản 
ứng nhanh của các em. 


43. Thương ba má, tưởng nhớ Phật. 

- QT hướng dẫn các động tác cho trò chơi 

“Thương ba” 2 tay đặt lên đầu 

'““Thương má” 2 tay đặt lên má 

“Tưởng nhớ phật” 2 tay chắp trước ngực 

“Thương nhớ muôn loài” 2 tay dang rộng về phía trước. 

- Sau đó QT hô và làm động tác không trùng khớp với nhau, tất 
cả chỉ làm theo lời hô của QT, không làm theo động tác. Sau đó 
đôi lại, tất cả chỉ làm theo động tác mà không làm theo lời hô. Ai 
sai thì đọc một hơi 5 lần cầu sau: “Lặt rau rôi luộc”, phải đọc thật 
nhanh mà không được ngắt lời. 


44. Thura Da má con chữa... 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 102 


- Tât cả cùng hát “ Thưa ba má con chừa, con không giám nô đùa, 
với các lũ hư thân, mà ba má không có ưaÏ” 

- QT: “Đánh chết cái hư mày ra!” 

Tắt cả: “Thưa ba má con chừa!” 

- OQT: “Đừng nô đùa mà ngủ trưa!” 

Tắt cả: “ Thưa ba má con nghe rôi!” 

- QT: “Đừng mất nết cái thân hư hèn!” 

Tất cả: “Thưa ba má con biết rôi!” 

- QT: “Rồi sau này ra chỉ?” 

Tắt cả: “ Thưa ba má con chừa, con không giám nô đùa với các lũ 
hư thân mà ba má hồng có ưa” 

Rôi hát lại từ đầu. mỗi câu hát nên kèm động tác minh hoạ. 


45. Bảo vệ lá cờ Phật giáo. 
- Tất cả đứng thành vòng tròn, mỗi người đếm số từ 1 đến hết số 
n8ƯỜI. 
- QT đứng giữa vòng tròn, tay năm một cán cờ có treo một lá cờ 
phật giáo. 
- QT gọi 1 số bât kỳ và thả cán cờ ra, người có số được gọi phải 
chạy nhanh ra giữ lá cờ lại. Nếu người được gọi chạy ra không 
kịp thì QT chụp ngay cán cờ để không bị ngã, và người bị gọi 
phải chịu một hình phạt nhỏ. 


46. NĂM ĐIÊU LUẬT 

- QT thôi một tiễn còi, tât cả đông thanh đọc điều luật thứ nhất, 
thối 2 tiếng còi, đọc Điêu luật thứ 2... thôi 5 tiếng còi đọc Điều 
luật thứ 5. 

- Khi tất cả đã đọc thuộc, ỌT đến trước một nñĐ#ƯỜI bất kỳ và thôi 
3 tiếng còi, lập tức người này đọc Điêu luật thứ 3, đến một người 
khác thối 5 tiếng còi, người này đọc ngay Điêu luật thứ 5, ai sai 
hay đọc chậm thì bị quỳ xuống, khi nào thuộc thì giơ tay lên để 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 103 


QT đến “dò bài lại”, nêu đọc được 3 điều luật theo yêu câu của 
TT thì được tha. 


47. THỬ TRÍ NHỚ 
- QT viết lên bảng các từ Phật Pháp cần luyện tập không 
theo trật tự nào và khoanh tròn chúng lại.( Tử Ấn, Từ Bi, Trí 
tuỆ, ...) 
- QT yêu cầu tất cả quan sát kỹ và ghi nhớ các từ này. 
- Sau đó, yêu cầu mọi người nhắm mắt lại. Trong lúc đó, QT 
xóa một từ bất kì trên bảng nhưng không xóa vòng tròn bên 
nøÒa1 
- Yêu cầu tât cả mở mắt ra và tìm từ bị xóa. Ai tìm ra một từ 
sẽ được cộng thêm một điểm. 
- Mọi người tiếp tục nhắm mắt và QT tiếp tục xóa các từ 
khác. Tiếp tục như thế cho đến lúc xóa hết các từ trên bảng. 
- Sau khi đã xóa hết các từ và chỉ còn lại những vòng tròn, 
yêu cầu các đội viết lại các từ đã cho vào đúng vị trí. 


48. Thiện và Ác 

- Đây là trò chời biến thể của trò “Mèo đuôi Chuột”, mèo đuổi 
chuột thì mang tính sát sanh nhưng Thiện đuôi Ác thì mang ý 
nghĩa giáo dục. 

- QT giải thích luật chơi: ““Tât cả vòng tròn năm tay lại và đưa lên 
cao lên để I người có thể chui qua được. 1 người đóng vai Thiện, 
l người đóng vai Ác. Bắt đầu trò chơi, Thiện và Ác đứng giữa 
vòng tròn, lưng tựa vào nhau. Nghe tiếng còi, Ác chạy xen kẽ 
giữa những người trong vòng tròn và Thiện đuôi theo. Sau 1 phút, 
nêu Thiện đuôi kỊp Ác thì Ác bị thua, nêu không kịp thì Thiện 
thua”. 

- QT giải thích răng trò chơi này là hình ảnh của cái Thiện và cái 
Ác trong chính mỗi người. Hàng ngày cái Thiện và cái Ác rượt 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 104 


đuôi nhau trong tâm mỗi người khiến ta lao đao, đau khố. Muốn 
an vui thì ta phải giúp Thiện diệt Ác. 
* Biên thể: Cũng trò chơi như trên nhưng nêu Ác dừng lại đứng 
trước mặt l người trong vòng tròn thì ngừơi này sẽ biến thành 
Thiện và người đang rượt đuổi sẽ biến thành Ác. Cuộc rượt đuổi 
sẽ quay ngược trở lại. A1 bị bắt thì bị loại. 
- Hình ảnh hơi nghịch lý nhưng QT giải thích răng nếu cái Ác 
biết dừng lại, Ác sẽ thành Thiện ngay. Còn nêu cái Thiện cứ rong 
đuôi mãi không định hướng thì sẽ có đôi lúc lạc vào đường Ác 
mà vẫn không hay biết. 
49. THIÊN NHÃN THÔNG 
- QT viết một số từ liên quan đến bài học Phật Pháp lên các 
tấm giấy cắt rời và để thành một chồng trên bàn. 
- Yêu cầu người đâu tiên của đội số 1 lên rút bất kỳ một từ và 
không để cho cả đội thấy từ này. 
- Cả đội phải đoán từ được rút ra bằng cách đặt tối đa là 10 
câu hỏi. 
Một em lên và rút ra từ: HOA SEN. Cả đội sẽ đặt các câu 
hồi sau để đóan từ: 
-_ Có phải từ này chỉ Ì ngưởi 2? — Đáp : Sai 
-_ Có phải đó là một đồ vật? - Đáp : Đúng 
-_ Có phải đồ vật này hình tròn? — Đáp : Đúng 
- Đồ vật này bằng da? - Đáp : Sai 


Đoàn sinh đã rút từ chỉ trả lời 'Đứng' hoặc “Søi” cho đến 
lúc cả đội đã đoán ra từ đã rút. 


50. ÔN TẬP PHẬT PHÁP 
Một tháng hay 3 tháng 1 lần, các bậc học nên tổ chức những 
trò chơi ôn tập dưới dạng những trò chơi thi đua có thưởng. 
Chúng ta có thể bắt chước và đơn giản hoá những trò chơi trên ti 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 105 


vi như Chiếc nón kỳ diệu, Kim tự tháp, Trúc xanh, Ở nhà chủ 
nhật, Đó vui đê học, Đường lên đỉnh Olympia... đề đưa nội dụng 
Phật pháp vào những câu hỏi đô vui nhăm mục đích ôn tập...Sau 
đây là I số trò chơi ôn tập mà các anh chị có thê tham khảo: 
1 _Sắp xếp từ phù hợp với định nghĩa hay tranh ảnh mình họa: 
- Chia người chơi thành những đội nhỏ, 

- QT viết một số từ liên quan đến một chủ đề Phật Pháp lên 
những mảnh bìa cứng, ví dụ : Tam Độc, Ngũ GHới, Tử Đê... 
và dán lên một tâm bảng. 

- Sau đó phát cho các đội những mảnh bìa nhỏ hơn, mỗi mảnh 

bìa nhỏ chứa một từ hay những hình ảnh minh họa của các từ 

này có liên quan đến các từ chủ đê nhưng trật tự đã bị xáo 
trộn.( ví dụ: Không sát sanh, Tham lam, Khổ để....) 

- (Các đội quan sát và sắp xếp lại các định nghĩa hay các 
tranh ảnh phù hợp với các từ chủ đề đã cho. 

2.Tìm tất cả những từ liên quan đến một chủ điểm: 
- QT viết một từ có chủ đề Phật Pháp lên bảng, yêu cầu tất 
cả tìm những từ liên quan đến từ này. 
-Sau hai phút, đoàn sinh nào tìm được nhiều từ nhất sẽ thắng 
CuỘc. 
Ví dụ : TT đưa ra từ “HÓA SEN”. 
Đoàn sinh có thể tìm các từ như: hình tròn, màu xanh, màu trăng, 
tám cánh, Tình tân, Thanh tịnh, Từ BI... 
3. Nhớ tên đồ vật: 

- QT đặt 20 đồ vật thường dùng trong sinh hoạt GĐPT 
lên bàn và yêu cầu ÐS quan sát trong một phút. 

-_ Sau đó, yêu cầu ÐS nhắm mắt lại, QT giấu hết các 
đồ vật và yêu cầu ĐS viết lại trên giấy danh sách 
của 20 đồ vật này. ÐS nào xong trước sẽ thắng cuộc. 

4. AI nhanh hơn ? 

- Chia các em thành 2 đội, mỗi đội cử 2 em đầu tiên lên tham 

gia trò chơi: 2 em này đứng sau 1 vạch xuất phát kẻ sẵn, cách 

đó 3m đặt I chiếc khăn tay. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 106 


- Q'T giải thích luật chơi: “ Sau khi nghe QT đặt xong I câu 
hỏi có liên quan đến bài học, em nào trong 2 em biết câu trả 
lời thì chạy nhanh lên lấy chiếc khăn tay, ai lấy được khăn 
trước thì được quyền trả lời câu hỏi. Nếu trả lời đúng thì được 
cộng 1 điểm cho đàn mình, nết trả lời sai thì đàn kia được trả 
lời”. 

- Lần lượt mỗi đàn cử từng em lên thi đua cho đến người 

cuối cùng trong đàn. 

*xw* 


Trò chơi lớn là sự kết hợp nhiêu trò chơi dưới một đê mục, 
điện tiên trên một điạ bàn, thời gian dài, người chơi cần phải có 
sức khoẻ đê hoạt động liên tục. 


Tổ Chức và điều khiển trò chơi lớn. 

a/ Mục đích trò chơi : Phải nhằm trước mục đích muốn đạt đến. 
b/ Thời gian : Tùy theo trình độ sức khoẻ và khả năng cuả người 
chơi, một trò chơi lớn có thể kéo dài từ 1 đến 2 giờ hoặc từ sáng 
đến chiêu. 

c/ Đề tài trò chơi lớn. : Có thê khai thác trong phạm vi đạo, lịch 
sử, chuyện phiêu lưu ...nên thay đối luôn đề tài để lôi cuốn. 

d/ Đất chơi. Phải nghiên cứu địa thê . Rừng núi nhiêu cây côi là 
nơi thích hợp nhật để tổ chức trò chơi lớn 

é/ Các giai đoạn trong frò chơi : g1a1 đoạn trình bài giải thích trò 
chơi, giai đoạn trò chơi khởi diễn và giai đoạn diễn tiễn. 

Các hoạt động trong trò chơi lớn: tuỳ sáng kiên, kinh nghiệm 
của HT. 

*#Hoạt động luyện trí : Dịch mật thư, ân định chiến thuật thủ 
thành, khi tấn công, bô trí, phân công nội bộ, ấn núp, cải trang... 
*Hoạt động luyện sức : Vượt núi, băng sông, nhảy hỗ, cầm cự... 
*Hoạt động thử thách tinh thân : Phát huy tỉnh thân đồng đội, tinh 
thần hiệp sĩ, tinh thần tôn trọng kỷ luật, tĩnh thân trách nhiệm, 
quả cảm. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 107 


*Hoạt động kiêm soát chuyên môn và Phật Pháp : Câp cứu, thắt 
nút, tìm hướng đi, đọc bản đô, giải đáp các câu hỏi vê giáo lý... 


Phân điêu khiển : 

a/ Phân công Huynh Trưởng : Cần phân nhiệm Huynh Trưởng rõ 
ràng và giữ bí mật để gây hào hứng cho các em. 

b/ Trình bày trò chơi : Trình bày, giải thích rõ ràng các chỉ tiết. 
Nội dung trò chơi cần lông dưới một mâu chuyện đạo, lịch sử, xã 
hội... 

c( Theo dõi và kiểm soát trò chơi : Nên nhờ vài Huynh trưởng 
phụ trách theo dõi các em để giải quyết kịp thời những bất trắc. 
Mang theo một hộp cứu thương. 

d/ Kết thúc trò chơi : Khi kết thúc trò chơi, nên để cho đoàn sinh 
nghỉ ngơi chừng 15 phút, trong lúc đó các HT điêu khiến trò chơi 
họp riêng đề thảo luận và quyết định công bố kết quả trò chơi 
cùng với những nhận xét. Nên nhớ khuyên khích các đơn vị còn 
yêu. 


VÍ DU MÔT TRÒ CHƠI LỚN 


1. Trạm 1: Hành giả câu đạo 

*Nội dung kiểm tra: Morse-Cứu thương-Ước đạt-Kỹ thuật làm 
câu-Dâu đi đường -Giờ trình diện trạm trưởng. 

*Bồ trí trạm: Trại trưởng nói câu chuyện dẫn nhập trò chơi 
- Một Huynh trưởng đánh bản tin- lrạm trưởng hóa trang thành 
nhà sư 

-HT đặt dâu đi đường, giả nạn nhân trao câm nang cho trại sinh. 
*Hình thức kiểm tra: Trại sinh đên bái sư (trình bản tin). Nhà sư 
khai thị: “Tập lắng nghe, quán xét sự việc băng tâm từ rộng lớn, 
băng ý chí dùng lực mạnh mẽ”. lrại sinh nghe còi SOS, tiên hành 
cấp cứu, được đền ơn 2 cầm nang: Gặp trở ngại, mở cầm nang Ì 
(thực hiện ước đạc làm câu vượt sông). Qua sông mở câm nang 2 
(họa đồ đến trạm 2) 


2. Iram 2: Nhập Môn Học Đạo 
Š Nội dung kiểm tra: Sử dụng họa đồ -phương hướng -kỹ thuật 
lêu trại- quản trị hành chánh- Phật pháp- Văn nghệ- Cờ đền trạm 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 105 


* Bồ trí trạm: Trạm trưởng hóa trang nhà sư, kiểm soát theo dõi 
trại sinh làm bài, phiêu câu hỏi cá nhân, họa đô đến trạm 3. 

* Hình thức kiểm tra: 

- Irại sinh: Bái sư xin học đạo. 

-Trạm trưởng: Truyện lệnh ôn định nơi an trú tránh mưa nắng, 
trao công án (phiêu khảo sát cá nhân về OTHC,PP,VN). 

- Trao họa độ đến trạm 3 (về chùa). 


3. Trạm 3: Chuyên Hóa Tự Thân 

* Nội dung kiểm tra: dùng họa đồ- pháp môn tu 

* Bồ trí trạm: Trạm trưởng hóa trang nhà sư ở công chùa 
-Huynh trưởng theo dõi hướng dẫn các trại sinh làm vệ sinh đât 
trại, phân săn đât làm vệ sinh, đặt dâu hiệu ngoài công chùa. 

* Hình thức kiểm tra: 

- lrại sinh: Bái sư xin nhập đạo tràng. 

-Trạm trưởng: Yêu câu phát Bộ Đề tâm, mở rộng cho vào 

-Huynh trưởng hướng dẫn đến nơi làm công quả. Truyên lệnh 
chuẩn bị y áo (hóa tranø) nhập đạo tràng. Tự chọn pháp môn tu- 
Phát Bồ Đề tâm. Thọ trai. Đi kinh hành. 

-Huynh trưởng chủ trì đạo tràng truyền lệnh nhập thế (kết thúc trò 
chơi lớn). 


c@” 3 “& 
Thắng lợi thì bị thà oán, thất bại thì bị đau khổ. Chẳng màng 





tới thăng bạt sẽ sông đời hoa hiệu, HH VHI 
MỘT BUỔI HỌC PHẬT PHÁP QUA TRÒ CHƠI 


gài : Y NGHĨA HUY HIỆU HOA SEN 


- Mục đích: HT giúp các em hiểu ý nghĩa huy hiệu Hoa Sen. 

- _ Phương pháp: học qua các trò chơi; lấy người học làm trung 
tâm, người dạy và người học cùng làm việc; người dạy chỉ L lĩng 
vai trị hướng dẫn và bổ sung những kiến thức mà người học đã 
có chứ không áp đặt kiến thức từ 1 chiều. 

-_ Hình thúc: thì đua giữ 2 đội. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 109 


- Vật dụng: chuân bị 2 tâm giấy bìa lớn cĩ vẽ sẵn hình huy hiệu 
Hoa Sen của ŒGĐPT. 


1. Ôn tập bài cũ: 


- - Khung cảnh: giữa thiên nhiên, cạnh ao sen càng tốt. 

- HT chia lớp học thành 2 nhóm thi đua: HT chỉ tay vào nhóm 
nào thì nhóm đó phải đọc to tên 1 loài hoa và không được lặp 
lại tên loài hoa đã được kể ra. Nhóm nào sau 5 giây mà không 
tìm được thì bị thua. Nhóm thắng cuộc được cộng 1 điểm. 

- HT đặt câu hói: “Theo các em, trong các loài hoa, hoa nào đẹp 
nhất?” Sau khi các em nêu ý kiến của mình, HT giải thích: 
“Các em à, trong các loài hoa, theo anh, Hoa Sen là đẹp nhất, 
đố các em biết vì sao? Ai có thể tìm được những câu thơ bài hát 
nói về Hoa Sen ?” HT dành cho các em 2 phút để trả lời câu 
hỏi này. Sau đó HT chọn câu thơ: 

“Trong đầm gì đẹp bằng sen... 
..#ần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. ” 
để giới thiệu bài học. 
2. Giới thiệu bài mới: 


- HT đặt câu hỏi: “Khi đến chùa, các em nhìn thấy hình ảnh Hoa 
Sen ở đâu?” Cho 2 đội 1 phút để ghi ra giấy những nơi có thể 
nhìn thấy hoa sen, sau 1 phút, thâu lại tờ giấy của 2 đội và đọc 
to các từ được phi ra, mỗi từ đúng được cộng 1 điểm. Sau đó, 
HT giải thích thêm cho các em rằng hình ảnh hoa sen rất gắn 
bó với đạo Phật, như khi thái tử Tất Đạt Đa ra đời đã bước trên 
7 đoá sen, khi Ngài thành đạo cũng ngồi trên toà sen, GĐPT 
cũng đeo huy hiệu hoa sen... 

- HT giới thiệu bài mới: “Hoa Sen là loài hoa đẹp nhất, thanh 
khiết nhất nên GĐPT chọn Hoa Sen làm huy hệu của tổ chức. 
Hôm nay, anh chị em chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa 
huy hiệu Hoa Sen.” 


3. Giảng bài mới: 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT II10 


- 2 đội chuẩn bị 2 cái còi. Khi nghe HT đặt xong l1 câu hỏi, đội 

nào thối còi trước thì được quyền trả lời. Nếu trả lời đúng thì được 

cộng I điểm cho đội của mình, nếu trả lời sai thì đội kia được 

quyền trả lời, nếu đội sau trả lời đúng thì được cộng thêm I điểm 

và đội trả lời sai bị trừ I1 điểm. Nếu cả 2 đội đều trả lời sai thì 

không đội nào bị trừ điểm. HT sẽ giải thích và cho câu trả lời 

đúng. 

- _ HT lần lượt đặt các câu hỏi sau: 

.Huy hiệu Hoa Sen có hình øì? 

.Huy hiệu Hoa Sen có màu gì? 

.Huy hiệu Hoa Sen có mấy cánh? 

.Ý nghĩa các màu trên hoa Sen là gì? 

- Lúc này HT dừng lại 1 chút để giải thích ý nghĩa hình tròn, màu 

xanh, màu trắng... trên huy hiệu Hoa Sen. 

- Sau đó HT tiếp tục đặt câu hỏi để 2 đội thi đua. 

.Hãy nêu tên 3 cánh dưới của huy hiệu Hoa Sen! 

.Từ ngoài nhìn vào, cánh nào tượng trưng cho Pháp?... 

. Hãy đọc tên 5 hạnh tượng trưng của 5 cánh trên ! 

. Hạnh Tinh Tấn là tượng trưng của vị Phật hay Bồ Tát nào? Hạnh 

Trí Tuệ là tượng trưng của vị Phật hay Bồ Tát nào?... 

- _ Đến đây, HT giải thích lại thật ngắn gọn và cô đọng ý nghĩa 
của các cánh Sen và hỏi xem các em còn thắc mắc øì không. 


4. Củng cố bài học: 


- HT phát cho mỗi đội một huy hiệu Hoa Sen vẽ sẵn trên giấy 
bìa cứng cổ lớn. 

-  Khinghe tiếng còi, mỗi đội phải ghi nhanh lên Hoa Sen của đội 
mình tên của các cánh sen cũng như tên các Hạnh, tên các vị 
Phật và Bồ Tát tương ứng trên các cánh Sen. Sau 2 phút, yêu 
cầu 2 đội dừng lại để HT nhận xét, chấm điểm. 

- HT tổng kết điểm thi đua của 2 đội và tuyên bố đội thắng cuộc. 
Phần thưởng sẽ là 1 gói kẹo hay gói bánh để cả đội chia nhau. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT III 


5. Nhân xét, dặn đò: 





- HT cho các em ghi 2 câu hỏi sau để về nhà trả lời: 

a. Huy hiệu Hoa Sen có hình gì? màu gì? có mấy cánh? Ý nghĩa 

các màu trên hoa Sen là gì? 

b. Hãy nêu tên 3 cánh dưới, 5 hạnh tượng trưng và tên của các VỊ 

Phật, Bồ Tát của 5 cánh trên của huy hiệu Hoa Sen? 

- HT nhận xét giờ học và đưa ra những lời động viên, khen ngợi. 

-  Dặn các em cần ổi sinh hoạt đúng giờ, chuyên cần và luôn 
nehe lời các anh chị HT. 

- Động viên các em làm nhiều việc thiện trong tuần. 

- Trả lại số “Việc Thiện” cho các em và thông báo cho các em 
bài học tuần sau. 


c4 LEI] te) 


Sự sống không thể ly khai hơi thở, ngoài hơi thở không tìm thấy sự 


sông. Cũng thế, người tu hành không thể ly khai giới luật, ngoài 
ĐLới luật không thê tìm thây ý nghĩa tu hành 





GÚT DẦY 
œ4 LE] te 
Thắt gút là một nghệ thuật dùng dây đề cột một vật gì hay đề nỗi hai đâu 
dây lại với nhau. Học thăt gút chăng những lợi ích cho hoạt động hàng 


nøày của chúng ta mà còn giúp cho ta khéo tay và có thê cấp cứu trong 
trường hợp khân câp. 


1. Gút dẹp: nỗi 2 sợi dây bằng nhau, hay nỗi I đầu dây vào 1 vòng 
dây cỡ không băng nhau. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 112 





6. Gút thợ dệt kép :nói 2 sợi dây cỡ không băng nhau. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 113 





9. Gú( quai chèo ((huyên chài) : buộc cứng dây vào cọc, neo 
thuyên vào gốc cây. 








11. Kẻ chài kép Í : như gút kẻ chài đơn. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 114 





14. Gút Ghế đơn: đưa người lên, xuống bức tường cao, 
siêng sâu, vách núi ; căng thăng l sợi dây đã buộc 2 đâu cô định. 





15. Ghế kép: như ghế đơn nhưng có vòng dây chạy hay không 
chạy. 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 115 


16. Gút Ghế kép : như ghế |20. Carrick kép : nối, trang 


đơn trí 





18. Gút vân : dùng vẫn đâu dây khỏi xơ, câm khỏi tuột, để nỗi 
cây... 





19. Gút thònø lọnø vẫn: dùng để treo, buộc vào 1 vật để kéo 
đi 








Cẩm nang sinh hoạt GĐPT I1ó6 





22. Căng chó : thâu ngắn I sợi dây mà 2 đầu đã buộc cố định 








25. Gút mỏ chỉm: làm 1 vòng dây để móc, treo, làm diễêm 
(rạ1... 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 117 


26. Gút châu đầu : đẻ bện đầu dây thừng khỏi xơ, cằm khỏi 
tuột 


>_— rẽ 





28. Gút châu vòng: làm I vòng treo ở đầu dây thừng 





29. Gút Sơn ca: treo dây vào cây, khoá 1 gút kép... 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT I1S 





30. Gút tháp thăng : dùng nối dài 1 cây 


_ 





31. Gút tháp vuông : 





32. Gút tháp chéo : 


33. Gút tháp 34. Gút buộc 
chac ba dầy cờ 
N 





35. Gút shê xích đu : 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 119 





37. Cách thắt cà-vat: 


mm. —. 


38. Gút đan khâu : đan khâu khăn quàng, làm rê nôi... 





40. Gút hoa đan: dùng để trang trí 


¡nh hoạt G)PT 


2 


Cám nang s 





dùng để trang trí 


41. Gút hoa đan § cánh 


x8) 


| HA xi, 
1 
: ` K7 


L4 2 
BÀ 
vào 


va 


52222192 


KP 
NV 


Tầu 





dùng để trang trí 


42. Gút hoa carrick đơn 





ông và lây lại 


ƑẸ 
^ 


tử trên cao xu 


`X 


° 


ê leo 


ùng đ 


d 


Gút thoát hiểm: 


43. 
d 


ây 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 121 





46. Gút giữa : dùng thay gút ghê đơn lúc dây quá dài 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT „2 








47. GÚT HOA MAI 48. GÚT HOA ĐAN _ 





49. GÚT KÉO THÙNG: 50. GÚT CÚC ÁO 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 123 


GÚT CỨC 


(!ÚT KÉO THÙNổE: 


{2 sự) 


(4 sợi) 








Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 124 


khung cảnh 


c4 LE] 


IL. Khung cảnh quanh ta: 

|. Khung cảnh gia đình: Cha đọc sách, mẹ may thêu, 
trẻ thơ nô đùa, anh chị ngôi học, giọng nói tiếng cười trẻ 
thơ đâm âm.... 

2. Khung cảnh nhà trường: Có thầy bạn, có sách vở; 
được học nhiêu, biết nhiêu, biết suy luận,... 

3.. Khung cảnh ở chùa: Đức Phật hiền từ, đại bị, đại trí, 
đại dũng: các vị Tăng øià hiển hoà, các anh chị trong 
GĐPT vui tươi, dịu dàng,... 








H.  Ý niệm về khung cảnh: 

Khung cảnh là cảnh lông trong một khung hạn định, 
gôm toàn thê những yếu tô tạo nên bâu không khí riêng 
biệt (như tư tưởng, lời nói, chữ viết, hành động...) và 
phương cách phát biêu tư tưởng, lời nói hành động đó. 

Con người luôn sông trong một khung cảnh. Một nhà 
giáo dục phải biết tạo nên những khung cảnh vui tươi, 
thuận lợi, bô ích cho tuôi trẻ. 


HIL. Các loại khung cảnh: 

l. Khung cảnh tự nhiên: là những khung cảnh diễn ra 
trước mặt hăng ngày: buổi sáng đẹp trời, đàn chim về 
tô,... 

2. Khung cảnh tâm lý: Thường dùng đê thôi thúc, cảm 
hoá quân chúng để giáo dục, hướng dẫn con người: khung 
cảnh một đêm văn nghệ, một buồi thảo luận, một cuộc đồ 
vui đề học.... 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 125 


IV. Sự cân thiết của một khung cảnh: 

Khung cảnh ảnh hưởng rất nhiêu đến con người: Người 
miên Hậu Giang hiên lành ngọt ngào do ảnh hưởng của 
Sông Tiên , Sông Hậu hiên hoà; Người miên Thượng đơn 
sơ chất phát, trầm tĩnh vì cảnh núi rừng thâm u, cây ngàn 
gió núi ôn hoà; Người thành phố tinh khôn, nhanh nhẹn, 
tháo vát do cảnh thành thị phô xá nhộn nhịp đua chen... 

Khung cảnh lân át và cuỗn hút cá nhân con người, do 
đó phải luôn tạo cho tuổi trẻ những khung cảnh sống 
động, đầm âm, tươi đẹp. từ bị,... 


V, Tao dựng một khuns cảnh: 
Trong sinh hoạt GDPT, các anh chị HT cân lưu ý: 


- - Đưa các em đến với thiên nhiên, biết chọn khung 
cảnh thiên nhiên theo chủ đích mà mình muốn giáo dục. 

- Tuy khả năng, tâm sinh lý của các em mà chọn 
khung cảnh thích hợp để giáo dục các em, tránh tổ chức 
lớp học trong 4 bức tường øò bó mà nên tô chức lớp học 
giữa thiên nhiên, tổ chức du ngoạn, tham quan theo chủ đê 
bài học. 

- — Tạo điêu kiện để các em hoà mình vào khung cảnh 
hướng thiện: một buổi lễ Phật, tô chức phóng sanh, tô 
chức ngôi thiên hay cảnh một đàn gà kiếm ăn, gà mẹ 
chăm sóc øà con,... 
- Khuyên các em tránh xa những khung cảnh xâu như 
những cuộc âu đả, cãi nhau, những cảnh sát sanh, đuôi 
bắt... 

Giáo dục băng khung cảnh thì có rất nhiêu cách 
khác nhau, tuỳ thuộc vào sáng kiến và nghệ thuật của 
các anh chị HT. 


c4 LLÌ ) 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 126 


CỨU THƯƠNG 


c4 LL] te) 
KỸ THUẬT BĂNG BÓ VÉT THƯƠNG 


1. Băng thường dùng trong cấp cứu nhằm mục đích: 

-Câm máu: Băng ép trong vết thương phần mêm có chảy máu. 
-Bảo vệ, che chở vết thương tránh cọ xát va chạm. 

-Chông nhiễm khuân thứ phát, thâm hút dịch, máu mủ 

-Phôi hợp với nẹp đề cô định xương sãy tạm thời 

2. Cân chú ý: 

- Sát khuân vết thương sạch sẽ 

- Cuộn băng lăn sát cơ thê từ trái sanø phải không để rơi băng. 

- Băng từ dưới lên trên để hở các đầu chi cho tiện theo dõi 

- Băng vừa chặt, vòng sau đè lên 1/2 - 2/3 vòng trước. 

- Băng nhẹ nhàng, nhanh chóng, không làm đau đớn tôn thương 
thêm các tổ chức khác. 

- Nút buộc băng tránh đè lên vết thương, đầu xương, mặt trong 
chân tay, chỗ bị tì đè, chỗ dễ cọ xát. 

- Tháo băng cũ, 2 tay 2 kìm chuyển nhau hoặc có thể dùng kéo 
cắt dọc băng đề tháo bỏ nhanh. 

3. Các loại băng: 

a._ Băng cuộn: được làm băng vải, vải thô, vải thưa, len hay vải 
thun, có nhiêu loại và nhiêu cỡ: 

+ Băng gạc mịn: Thích hợp với cơ thê trẻ em 

+ Băng vải: Dùng đề băng ép cô định và nâng đỡ 

+ Băng thun: Là loại tốt nhất để băng ép 

b._ Bang đính: Dùng trong các trường hợp thuận tiện nhưng 
không có tác dụng ép chặt. 

c._ Băng fam giác: Loại băng này đơn giản và nhanh chóng hơn 
băng cuộn, rât thích hợp cho các trường hợp cấp cứu. 

d. Băng dải: băng dải gôm có băng chữ T hoặc băng nhiêu dải. 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 127 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 125 


4. Các kiêu băng cơ bản 

a._ Bang vòng khóa 

Đề bắt đầu các kiểu băng băng 2 vòng đâu tiên. 

b._ Băng xoáy ốc 

- Khởi đầu bằng băng vòng khóa. 

- Lăn tròn cuộn băng trên bộ phận cân băng từ trái sang phải. 

- Đường sau chếch lên trên và song song với những đường băng 
trước. Đường sau chông lên đường trước 1/2 hoặc 1/3 bê rộng 
cuộn băng. 

- Kết thúc với 2 vòng tròn và cô định. 

Dùng để băng những chỗ đều nhau và dài trên cơ thể như cánh 
tay, ngón tay, nửa người trên. 

c. Băng chữ nhân 

- Giỗng như băng xoáy ốc nhưng mỗi vòng đêu gấp lại. 

- Bắt đầu mỗi băng băng 2 vòng tròn quanh phân cơ thể cân 
băng. 

- Quân l vòng xoáy. 

- Ngón cái tay trái đè lên chỗ định gấp giữ chặt vòng băng. 

- Nởi dài cuộn băng khoảng l5cm. 

- Tay phải lật băng kéo xuống dưới và gấp lại. 

- Sau đó quân chặt chỗ băng, kết thúc với 2 vòng tròn và cô định. 
- Đề ý các phân lật đều nhau và khoảng cách đều nhau, không để 
chỗ gấp trên vêt thương hay trên chỗ xương lôi. Thường áp dụng 
băng những chỗ thon không đêu như căng tay, cắng chân. 

d._ Băng số ồ 

- Bắt đầu băng băng vòng khóa 

- Các đường băng sau băng chéo và lân lượt thay đổi hướng lên 
và xuông mỗi lần cuôn vòng băng. 

- Vòng sau chông lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3 làm thành hình sô 
Š 

- Kết thúc băng 2 vòng băng cô định. 

c._Băng gáp lại (hồi quy) 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 129 


- Bắt đầu băng băng vòng khóa 

- Sau đó lật từ trước ra sau và tử sau ra trước 

- Lân thứ nhất băng ở giữa 

- Các lân sau tỏa dân ra 2 bên kiểu rẽ quạt, mỗi lần đều trở về 
chỗ bắt đầu gâp cho đến khi băng kín 

- Kết thúc băng 2 vòng cô định 

Thường áp dụng băng ở đâu, bàn tay không tách ngón, chi cắt 
cụt. 

ƒ._ Bang freo 

- Băng freo rộng: đặt Ì góc băng lên vai bên tay lành, góc giữa ở 
chỗ khuyu tay dưới nách tay đau, kéo góc ở dưới lên buộc nút ở 
cô, để øiữ căng tay ở trên băng treo, gâp góc 90° theo tư thê cơ 
năng của chi trên. Cuỗi cùng, sấp góc đâu thừa của góc đỉnh lại 
cho gọn, rôi cài kim băng. 

- Băng treo hẹp: gấp khăn tam giác thành dải hẹp (hay thay băng 
băng cuộn) rôi treo cắng tay lên như cánh tay. 


5. Cách cô định băng trước khi kết thúc 

- Cô định băng shim kim an toàn. 

- Cô định băng móc sắt. 

- Cô định băng keo. 

- Băng vải cô định băng cách buộc nút, cắt đôi bê rộng băng, bê 
dài khoảng 15cm. Thắt chéo lại rồi vòng qua chi và buộc nút an 
toàn. 


SƠ CỨU VÀ CHĂM SÓC VÉT THƯƠNG PHÁN MÈM 


- Vết thương kín (vêt thương bên trong) là loại vết thương để cho 
máu thoát ra ngoài hệ thông tuân hoàn nhưng không chảy ra khỏi 
cơ thể. Loại này bao gồm: bâm tím, tụ máu dưới da hoặc có thê 
không có dâu tích ở bên ngoài. 

- Vết thuương hở (vết thương bên ngoài) là loại vết thương để cho 
máu chảy ra khỏi cơ thể. Loại này bao gôm: các vết trích rạch, 
vết thương đâm xuyên hoặc thậm chí là vết trượt sây sát trên da. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 130 


a. Vết thương nhỏ: 

- Đổi với vết (hung bê mặt nhỏ: là vệt thương chỉ làm tốn 
thương những lớp bê mặt của da nên chỉ cân rửa loại vết thương 
này băng nước chín hoặc nước sạch. Nêu vết thương quá bần 
phải rửa băng nước xà phòng. Khi rửa vết thương phải: 

+ Rửa tay kỹ trước khi bắt đầu 

+ Nếu phải dùng dụng cụ như kẹp, nhíp để sắp những hạt sạn, 
sỏi... ra khỏi vết thương thì phải đun sôi dụng cụ ít nhất là 5 
phút. 

+ Sau khi rửa vết thương, nếu có điêu kiện thì dùng dung dịch 
sát khuân để sát khuân xung quanh vết thương rôi dùng gạc vô 
khuẩn đặt lên trên vết thương, sau đó dùng băng dính hoặc băng 
cuộn băng lại. Nếu không có điêu kiện thì gấp một miêng vải 
sạch để đặt lên trên vết thương (Lưu ý để mặt có mép gấp ra 
ngoài) rôi cũng dùng băng đính hoặc băng cuộn băng lại. 

+ Nêu vết thương ở tay hoặc chân thì luôn nâng cao vết thương 
băng dây đeo hoặc øôi kê. 

b. Đối với vết thương bê mặt rộng và sâu hơn. 

Đề vét thương liên nhanh hơn thì có thể đóng kín hoặc khâu vết 
thương lại. Nhưng chỉ đóng kín miệng một vết thương bê mặt 
sâu và rộng trong những điêu kiện sau đây: 

- Vết thương xảy ra chưa quá l2 g1Ơ. 

- Đảm bảo chắc chắn răng vết thương không còn đất cát hoặc dị 
vật ấn náu trong đó. 

- Không có khả năng tìm được cán bộ y tế chuyên khoa hoặc 
cũng không thê chuyên nạn nhân tới bệnh viện được. 

*Phương pháp đóng kín miệng vết thương: 

Phương pháp dùng băng dính: phương pháp này áp dụng cho 
những vết thương mà mép vết thương gân sát nhau. 

Đôi với vết thương lớn sau khi xử trí cảm máu có thể rửa xung 
quanh vết thương băng dung dịch sát khuẩn hoặc băng nước 
chín. 

Chỉ lấy dị vật hoặc Đụi bản ra khỏi vết thương khi có thể lấy ra 
dễ dàng. Không được thăm đò vết thương. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT I31 


Sau đó băng bó vết thương rôi chuyên ngay nạn nhân tới cơ sở 
điêu trị càng sớm càng tốt. 

Trong khi chờ đợi và trên đường vận chuyên phải theo dõi sát 
nạn nhân. Giữ nạn nhân ở tư thế đúng, phòng chống và xử trí 
ngay nếu sốc Xây ra. 

Chú ý: nêu có thê nên cô định vết thương vào phân không bị tôn 
thương của cơ thể và nâng cao vết thương, ví dụ: treo tay bị 
thương vào ngực, cô định chân bị tốn thương vào chân lành... 


CÁC PHƯƠNG PHÁP CẢM MÁU VÀ LÀM GARO 


L. Các loại chủy máu: 

a. Cháy máu đồng mạch: Máu động mạch (trừ động mạch phôi) 
có màu đỏ tươi. Khi bị đứt động mạch, máu chảy ra thành tia và 
phun mạnh lên khi mạch đập. 

b. Chảy máu tĩnh mạch: Máu tĩnh mạch có màu đỏ sâm (trừ máu 
tính mạch phôi). Khi bị đứt tĩnh mạch máu chỉ đùn ra hoặc phun 
ra tử tử. 

c._ Chảy máu mạo mạch: Mao mạch là những mạch máu nhỏ nỗi 
ø1iữa động mạch và tĩnh mạch. Máu rỉ ra từ vết thương trong 
những trường hợp vết thương là vết cắt hoặc giập nát nhỏ. Trong 
những vết thương lớn hơn có tốn thương cả tĩnh mạch hoặc động 
mạch hoặc cả động mạch tĩnh mạch thì các mao mạch chảy ra bị 
máu fĩnh mạch và động mạch át đi. 

* Chảy máu ngoài: Máu chảy ra từ vết thương trên cơ thê (nhìn 
thây được) 

* Chảy máu trong: Máu chảy ra từ vết thương bên trong cơ thê 
không nhìn thây được. 

2. Triệu chứng và dầu hiệu của mắt nhiêu máu: 

- Da xanh nhợt, lạnh, vã mô hôi. 

- Hoảng hốt, giãy giụa, kích thích, ý thức lú lẫn, lộn xộn, thay 
đôi mức độ tỉnh táo 

- Nhịp thở nhanh nông (đói không khí) 

- Mạch nhanh và yêu 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 132 


- Tiên triển dân tới tình trạng "sốc" 

3. Các kỹ thuật cẩm máu: 

a. Cẩm máu mạo mạch fĩnh mạch. 

Nhanh chóng ép trực tiệp lên vết thương hoặc dùng tay ép VỆI 
thương lại. Nêu có điêu kiện thì đặt lên vệt thương một miêng 
gạc hoặc miếng vải sạch trước khi ép trực tiếp lên vết thương. 

- Đặt nạn nhân năm ở tư thê thoải mái thuận tiện, nâng cao vùng 
bị tốn thương vì sự nâng cao làm giảm áp lực máu ở vùng đó nên 
làm giảm chảy máu. 

- Dùng băng cuộn hoặc dây vải băng ép miếng øạc hoặc miếng 
vải vào vết thương. Không băng quá chặt như hình thức øa rô. 

- Nêu máu thâm qua bông thì dùng băng quấn thêm lên băng cũ. 
Đừng tháo bỏ băng cũ khi thắm máu. 

- GIữ yên tĩnh cho nạn nhân, động viên an ủI nêu nạn nhân tỉnh 
táo. Chuyên nạn nhân tới cơ sở y tê nêu thây cân thiết. 





b._ Câm máu động mạch: Đặt ga rô 

> Ga rô chính quy. 

- Dùng một băng cao su mỏng, mêm, đàn hôi tốt, to bản, dài 

* Nguyên tắc đặt øa rô. 

- Chặn động mạch trên đường đi của động mạch dẫn tới vết 
thương. Không đặt ga rô trực tiếp lên da thịt của bệnh nhân, phải 
có vòng đệm 

- Xử trí vệt thương phân mêm. 

- Tổng sô giờ đặt ga rô không quá 6 giờ, 1 giờ nới ga rô một lân, 
mỗi lần nới không quá 1 phút. 

- PHÁI CÓ PHIẾU GA RÔ ĐẶT Ở nơi dễ nhìn thây nhất. Viết 
chữ phiêu øa rô màu đỏ, khung của phiêu ga rô màu đỏ trong đó 
có ghi nội dung của phiếu øa rô. Vận chuyền ưu tiên số I. 

- Đặt ga rô cách vết thương 5-10em 

+ Vòng l1: Vừa phải 

+ Vòng 2: Chặt hơn 

+ Vòng 3: Chặt nhất (Quyết định sự cầm máu) 

+ Vòng 4: Nới rộng đề nhét cuộn ga rô còn lại vào 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 133 


- Xử trí vết thương: Sát khuân xung quanh, đặt sạc băng lại, viết 
phiêu ga rô 

- Nới ga rô: Luôn 2 ngón tay vào vòng cuối cùng nâng lên, rút 
Cuộn øaq rô vừa cuộn lại Vưa nởi hết vòng thứ 3 tử tư. 

- Quan sát vùng dưới vết thương thấy hông, ấm lại thì cuốn lại 
vòng thứ 3 chặt, vòng thứ 4 nới lỏng để nhét cuộn øa rô còn lại. 





Xỏ cầy vào vặm 
xcvấn Ìa› 








b) Ga rô tùy ứng. 

+ Khăn mùi xoa 2-3 chiếc 

+ Bút chì, thước kẻ, đũa, dây buộc 

* Tiên hành 

- Chạn động mạch 

+ Quần một khăn lót trên vết thương 

+ Một khăn gấp chéo nhỏ lại buộc lỏng trên khăn thứ nhất. 
+ Luôn một que vừa nâng vừa xoắn khăn thứ hai đến khi máu 
nsgừng chảy. 

+ Cô định que tránh va chạm vào vết thương 

- Xử trí và băng vết thương chuyển nhanh đến tuyến trên. 


4. Xu trí cập cứu và chăm sóc cập cứu chảy múu írong: 
- Đặt nạn nhân năm ngửa đâu thấp và mặt nghiêng về một bên để 
cung cập đủ máu cho não. Khuyên nạn nhân năm yên. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 134 


- Nâng cao chân nạn nhân nếu điêu kiện cho phép. 

- Nởi lỏng dây áo, dây lưng,cravat... cho nạn nhân. 

- Đắp âm cho nạn nhân, nêu có điêu kiện thì đắp thêm cho nạn 
nhân một tâm chăn nữa. 

- Kiểm tra mạch, nhịp thở và mức độ đáp ứng (tỉnh táo) 10 
phút/lân, ghi chép lại kết quả. 

- Thăm khám nạn nhân đề phát hiện những chỗ thủng khác. 

- Nếu nạn nhân trở nên bất tỉnh nhưng vẫn thở bình thường thì 
đặt nạn nhân năm tư thê hôi phục, nếu ngừng thở phải tiễn hành 
cấp cứu nøay. 

- Theo dõi tính chất của các dịch xuất tiết, bài tiết khỏi cơ thẻ. 

- Nhanh chóng chuyên nạn nhân tới các cơ sở y tế có điều kiện 
phẫu thuật. 

Phải coi đây là một cấp cứu ưu tiên. Trong khi vận chuyển vẫn 
phải theo dõi sát nạn nhân và duy trì tư thê đúng. 

Không cho nạn nhân ăn uống bât cứ một thứ gì. 


PHƯƠNG PHÁP CÁP CỨU BỆNH NHÂN NGỪNG HỖ 
HÁP - NGỪNG TUẦN HOÀN 


1. PHƯƠNG PHÁP ÉP TIM NGOÀI LÔNG NGỤC: 

Ép tim ngoài lông ngực là một thủ thuật dùng áp lực mạnh, liên 
tục và nhịp nhàng ép lên 1/3 dưới của xương ức. Tìm được ép 
g1Ữa Xương Ức và Xương, sông năm ở phía sau, g1ups cho sự lưu 
thông máu giữa tim, phôi, não và các tô chức khác của cơ thể 
đông thời kích thích máu để tim đập lại khi tim ngừng đập. Ép 
tìm thường có hiệu quả hơn nếu tiên hành kết hợp với hô hấp 
nhân tạo. 


* Kỹ thuật tiên hành. 

Chuẩn bị dụng Cụ: 

Một tâm ván hoặc một khay lớn rộng hơn lưng của nạn nhân. 
> Tiên hành 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 135 


a) Đặt nạn nhân năm ngửa trên một mặt phăng cứng, chân cao 
hơn đâu, nếu năm trên giường đệm thì lót tắm ván hoặc khay 
dưới lưng. 

b) Cấp cứu viên quỳ bên cạnh nạn nhân (ngang tim). 

c) Đặt bàn tay trái lên 1/3 dưới xương ức, hướng sang bền trái, 
bàn tay phải úp lên mu bàn tay trái, 2 tay duỗi thắng hai vai 
hướng thăng vào hai tay. Phải xác định rõ vị trí trước khi đặt tay 
lên ngực nạn nhân. 

d) Dôn sức nặng của toàn thân ép xuông lông ngực của nạn nhân 
nhịp nhàng, liên tục 60-80 lân/1 phút. 

e) Khi phôi hợp ép tim và thôi ngạt, cứ 5 lần ép tim thì thối ngạt 
1 lân. Phương pháp này cân có 2 người. 

Kiên trì ép cho đến khi tim đập trở lại. Khi cân thiết có thê 
thay người khác, nhưng phải đảm bảo liên tục. 

ø) Trong khi cấp cứu phải theo dõi sắc mặt, mạch, đồng tử của 
nạn nhân. Sau 60 phút tim không đập trở lại, đông tử giãn to thì 
thôi. 

h) Khi tim đã đập trở lại, toàn trạng ồn định, cho nạn nhân năm 
thoải mái, đắp âm và tiếp tục theo dõi mạch, nhịp thở của nạn 
nhân. 

>Ghi hồ sơ. 

a) Tình trạng nạn nhân trước, trong và sau khi ép tin 

b) Thời gian tiễn hành 

c) Tên người tiên hành 

>Những điểm cần lưu ý 

- Cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực phải được tiễn hành ngay tức 
khắc, tại chỗ và liên tục. 

- Trong khi tiên hành tay của cập cứu viên không được nhắc rời 
khỏi lông ngực nạn nhân (để phòng sai vị trí tay) ép 80 lân/ 1 
phút. 

- Đôi với trẻ em từ 1 tuổi đến § tuổi chỉ cần dùng 1 tay ép từ 80- 
100 lần/1 phút. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 136 


2. PHƯƠNG PHÁP THÔI NGẠT: 

Thôi ngạt là phương pháp cấp cứu nạn nhân ngừng thở đột ngột 
do nhiêu nhân khác nhau gây nên: sập hâm, điện giật, trúng 
độc... nhưng tim vẫn còn đập. 

Thôi ngạt được tiễn hành bằng cách người cứu nạn thôi trực tiếp 
hơi của mình qua môm người bị nạn. 

> Dụng cụ 

- Cạc miêng, khăn hoặc vải sạch 

- Gối, chăn hoặc vải trải giường 

> Tiến hành 

a) Làm thông đường hô hấp trên 

- Đặt nạn nhân năm ngửa, đầu nghiêng sang một bên. 

- Dùng một nút gạc chèn giữa 2 hàm răng phía má đề miệng nạn 
nhân mở ra. 

- Dùng ngón tay trỏ cuỗn øạc móc đờm dãi, lây hết ngoại vật, 
răng giả, nêu có. 

b) Nới rộng quân áo, thắt lưng, cravat, áo lót.... 

c) Kê gôi dưới vai để đầu ngửa ra phía sau (làm thông đường hô 
hâp) 

d) Câp cứu viên quỳ một bên ngang đầu nạn nhân, hoặc đứng 
nếu nạn nhân năm trên giường. 

e) Một tay đặt dưới căm, đây căm ra phía trước, lên trên. Tay kia 
đặt lên trán nạn nhân, ngón trỏ và ngón cái bịt mũi nạn nhân khi 
thối vào. 

Ũ Câp cứu viên hít vào thật sâu rôi áp miệng mình vào miệng 
nạn nhân và thối mạnh, đông thời quan sát lông ngực nạn nhân 
xem có phông lên, xẹp xuống theo nhịp thôi không 

Phải đảm bảo miệng mình trùm kín lên miệng nạn nhân. Lúc bắt 
đâu thôi nên thối tiệp 5 lần liên đề phối nạn nhân có nhiêu oxy. 
Nếu không thấy lông ngực nạn nhân phông lên trong khi thôi 
vào, phải kiểm tra lại tư thê của đầu và căm, xem đường hô hấp 
có thông không. 

ø) Ngắng đầu hít vào thật sâu đông thời bỏ tay bịt mũi nạn nhân. 
h) Tiếp tục thôi 15-20 lân/phút cho người lớn, 20-25 lân/phút 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 137 


cho trẻ em, 30-40 lần/phút cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, thối cho 
đên khi nạn nhân tự thở lại được. Khi cân thay đôi người khác 
cân phải duy trì động tác, không được đề gián đoạn. 

1 Lây gối dưới vai ra, cho nạn nhân năm thoải mái và đắp âm. 

J) Theo dõi sát mạch, nhỊp thở và chăm sóc nạn nhân cho đến khi 
tình trạng ồn định. 

>Ghi hồ sơ 

- Tình trạng nạn nhân trước, trong và sau khi thôi ngạt. 

- Thời gian thối ngạt 

- lên người thực hiện 


3. PHÔI HỌP ÉP TIM VÀ THÔI NGẠT 

Khi xác định một bệnh nhân ngưng tuân hoàn, người điêu dưỡng 
cân làm theo các bước sau: 

a. Đề bệnh nhân năm trên nên cứng. 

b. Khai thông hô hấp. 

- Đề bệnh nhân năm ngửa đâu tôi đa 

- Móc đờm, dãi, dị vật (răng g1ả) trong miệng bệnh nhân. 

c. Dùng nắm đâm bàn tay đâm 5 lần vào giữa điểm 1/3 dưới 
xương ức với độ cao tay đâm 50cm. Ngay sau khi đâm, bắt mạch 
bẹn hoặc cô nêu thây có mạch thì đâm tiếp tục (thay ép tim) với 
tân số 60-80 lân/phút. 

d. Thôi ngạt (hoặc bóp bóng ambu) tân sô 15-20. 

**w*Phhẩi hợp giữa ép tìm và (bóp bóng) thổi ngạt: 

> Phương pháp chỉ có l người: thôi ngạt 2 lần rỗi ép tim 15 lần; 
thối ngạt 2 lân, ép tim 15 lân. Làm như vậy ép với tân sô 80 
lân/phút. 

> Phương pháp 2 người: l người thôi ngạt, l người ép tim phôi 
hợp nhịp nhàng sao cho ép tim và thối ngạt không được tiên 
hành cùng một lúc. Cử 5 lân ép tim 1 lân thôi ngạt. Tân số ép tim 
60-50 lân/phút. 

> Thời gian cấp cứu: nêu xử trí đúng quy cách mà tim không đập 
lại, đồng tử giãn to sau 60 phút, ngừng cấp cứu. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 135 
CÁP CỨU GẤY XƯƠNG 


Có 4 trường hợp gãy xương có thê xảy ra: 

l. Nghi ngờ gãy xương. 

2. Gãy xương kín 

3. Gãy xương hở 

4. Bề xương 

Trong mọi trường hợp gãy xương, điêu quan trọng nhất là phải 
làm bât động ngay tức khắc phân cơ thê có xương bị gãy. Tuy 
nhiên trước khi cặp nẹp bất động phân CƠ thê bị gãy, băng trực 
giác, sự cảm ứng và óc phán đoán, cô găng sắp làm sao cho hai 
đâu xương nối với nhau cho thật thăng (cho dù có làm cho nạn 
nhân đau đớn), rồi mới băng cứng lại (nêu có vết thương rách da 
chảy máu, thì để trỗng chỗ đó để xử lý). Cố găng thao tác thật 
nhanh mọi công đoạn như: cô định xương gãy, báng bó sớm, 
câm máu nhanh, ủ âm chỗng lạnh, cho uống trà nóng, nước 
đường, cà phê đậm (nếu có)... đặt năm chân cao hơn đâu, làm 
cho nạn nhân được tiện nghi, vui vẻ, an ủi động viên tinh thân 
nạn nhân. 

* Làm thê nào để cô định xương gấy? 

Dùng những dụng cụ có thể làm nẹp như mảnh ván, cành cây, vỏ 
cây... để nẹp. Nẹp phải có những tiêu chuẩn sau: 

- Kích cỡ phải phù hợp với phân cơ thể định nẹp. 

- Chất liệu không gây dị ứng cho da của nạn nhân. 

- Vật liệu phải sạch sẽ, bên chắc. 

Trước khi nẹp để làm bất động nơi vết gãy, hãy đệm chung 
quanh vết thương (nhất là những chỗ có mẫu lôi của xương như 
mắt cá, cùi chõ, cánh tay.. ) băng những vật liệu êm và sạch như 
bông gòn, khăn tay, áo quân, chăn mên... Làm như vậy để khi 
chúng ta nẹp cứng lại không làm cho nạn nhân bị đau đớn, khó 
chịu. 

Khi bị gãy xương hở, cân phải sát trùng vết thương thật sạch 
trước khi kéo nắn về vị trí cũ. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 139 


CÓ ĐỊNH XƯƠNG GẤY 


* Gấy xương bàn tay hoặc khớp cô tay: 
- Đặt một cuộn băng hoặc một cuộn vải vào lòng bàn tay, sau khi 
sửa lại các phần xương øãy. 

- Đặt một nẹp từ bàn tay đến quá cô tay (cho hơi thừa ở đầu bàn 
tay). Đắp thuốc, dùng băng cô định bàn tay, cắng tay vào nẹp. 
- Treo căng tay băng băng tam giác hay băng thường. 





* Gấy xương căng chân: 
Thao tác như cách làm đôi với gãy xương cánh tay và căng tay. 
Khi cân thiết phải dị chuyên thì phải dùng thêm một cặp nạng.. 


cm gãy Vải cột 
Vấn nẹp 





* Gấy xương cánh tay, căng tay: 

Sau khi kéo xương vào đúng vị trí cũ, sửa cho thật thắng, rôi đắp 
thuốc lên, dùng nẹp ép hai bên theo chiêu dài xương, dùng băng, 
dây, vải, khăn... cột lại để cô định. Nếu cân thì treo tay hoặc 
băng ép vào người băng băng tam giác, băng thường, mảnh vải... 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 140 






CÁC CÁCH BĂNG BÓ KHI ˆ 
EỊ GÃY XƯƠNG CÁINH TAY 
HAY XƯƠNG CẲNG TAY 


* Gấy xương đùi: 

Nếu bị gãy xương đùi, đòi hỏi chúng ta phải có một sự chăm sóc 
đặc biệt và cân thận. Tuyệt đôi không nên di chuyển nêu không 
thật cân thiết. Trường hợp này, khi bó nẹp, chúng ta phải bó dài 
luôn cả phân cắng chân như hình dưới đây. 





Ghỉ chú: Những phương pháp bó nẹp cô định xương gãy như 
trên, chỉ dùng tạm thời trong khi chờ di chuyên nạn nhân đến 
bệnh viện. * Làm thể nào để nắn xương cô tay bị gãy? 

Cân có 2 người đề thao tác thì dễ dàng hơn. Trước tiên, các bạn 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT I4I 


dùng khăn hay vải cột lõng cánh tay nạn nhân vào một gốc cây 
hay một trụ cô định. Một nñĐƯỜI năm bàn tay nạn nhân kéo mạnh 
và dứt khoát trong khoảng từ 5-10 phút, để các đầu xương gãy 
giãn ra và chạm đầu với nhau. 






Sử 








=” 


Người thứ hai nhẹ nhàng nắn lại các đầu xương cho ngay ngăn. 





CÁC PHƯƠNG PHÁP NÀN SAI KHỚP 

1. Nắn sai khớp xương cô: Đề nạn nhân ngôi thắng đâu, ñĐØƯỜI 
cứu thương đứng phía sau, hơi rùn xuống. Hai đâu sôi áp chặt 
vào hai cạnh sườn để giữ chắc nạn nhân. Hai tay ôm đâu nạn 
nhân nâng lên và xoay đi xoay lại nhè nhẹ và lựa chiêu XOaYy 
mạnh đưa vào khớp 

2. Nắn sai khóp xương vai: Đề nạn nhân năm ngửa dưới đất, 
người cứu thương năm xuống bên cạnh nạn nhân (phía bị sai 
khớp). Để sót chân của bạn vào nách nạn nhân làm điểm tựa và 
hai tay kéo mạnh tay nạn nhân với một lực đều đặn trong vòng từ 
5-10 phút. Sau đó bỏ chân ra và khép cánh tay vào người của họ, 
nếu nghe một tiêng “cụp” là xương đã vào ô khớp. Tiên hành bó 
thuốc và băng cô định. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 142 






ve 
— 


3. Năn sai khớp xương khuủy 1†ay: Để nạn nhân năm dưới đất, 
dùng một cái khăn hay miêng vải cột ở giữa cánh tay bị sai khớp, 
giao cho một người kéo lại hoặc buộc vào một sốc cọc. Cân 2 
người để thao tác: người phụ dùng tay phải nắm ngón tay cái, tay 
trái năm 3 ngón giữa của nạn nhân, vừa kéo xuông vừa đưa dân 
khuỷu gấp vào thành góc 20o. Người năn ở phía sau khuyu, dùng 
2 ngón tay ân trực tiệp vào mồm khuỷu, vửa ân xuống dưới vừa 
đây ra phía trước, đông thời các ngón tay giữa ân vào phía trước, 
kéo dân đầu dưới xương cánh tay ra sau đưa vào ỗ khớp. 

4. Nắn sai khớp Xương cổ fay: Đề nạn nhân ngôi đặt tay lên bàn, 
một người ngôi phía sau nạn nhân, hai tay năm chặt cô tay nạn 
nhân vừa kéo về phía sau vừa kêm cứng. Người. năn nắm bàn tay 
vừa kéo vừa lựa chiêu đưa vào khớp rôi bó thuốc, băng cô định. 
Các khớp khác như háng, đâu gối, cô chân... phương pháp nắn 
cũng tương tự như trên, các bạn nên linh động mà thao tác. 
Trường hợp bị sai khớp xương hay bong gân ở cô chân, nếu cân 
đi lại, các bạn hãy sử dụng một đoạn tre một đầu có mắt, căt theo 
hình bên để làm nẹp cô định, giúp đi lại mà không làm thương 
tồn thêm (nên đi kèm theo nạng) 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 143 


CÁP CỨU TRE BỊ SẶC 


Sặc xảy ra khi ép trẻ ăn, lúc trẻ đang khóc, khi trẻ bỏ những 
vật nhỏ vào miệng mà người lớn không biết. 

- Cấp cứu: cân giữ trẻ trong tư thê mặt úp, đầu chúc xuống 
thâp hơn thân, vỗ mạnh nhiêu lân vào giữa hai xương bả vai 
của trẻ. Với các em bé có thể năm lấy hai mắt cá chân của bé 
để bé chúc đâu xuông đất. 

- Nêu bé vẫn còn bị sặc, đặt năm nghiêng và hơi ngửa đầu ra 
sau, một tay đỡ lây lưng của bé, dùng hai ngón tay kia â ân vào 
khoảng øiữa rôn và phân cuôi của xương sườn (chú ý ân vào 
trong, lên phía trên) một cách nhanh và mạnh. Với những trẻ 
lớn hơn có thê đặt trẻ năm sắp trên đâu gôi của mình. 

- Nêu vẫn không lẫy được dị vật, đặt trẻ ngôi vào lòng, lưng 
áp vào ngực mình. Một tay đỡ lây lưng cháu, tay kia năm lại 
thành quả đâm (ngón cái năm tronø) rôi cũng ấn mạnh vào 
khoảng giữa rôn và phân cuối xương sườn của trẻ, hướng lên 
trên. Trong trường hợp sau khi lẫy đi dị vật, trẻ không thở lại 
được bình thưởng thì cân làm hô hấp nhân tạo cho trẻ. Còn 
nếu sau khi đã sơ cứu vẫn không thê lây ra được dị vật, trẻ 
ngừng thở... thì cân nhanh chóng chuyền trẻ tới cơ sở y tế để 
xử trí. 


Bóng 

> Khi trẻ bị bỏng nhẹ: Trước hết cần làm mát vết bỏng; tránh 
cho da khỏi bị rộp băng cách mở vòi nước cho chảy chằm 
chậm lên vết bỏng cho đến khi bé đã bớt đau. Nếu ở vết bỏng 
nổi lên một bọng nước, hãy đắp lên đó một miêng vải sạch, 
không bị xô lông và giữ chắc băng băng dính nhưng tránh 
không làm vỡ bọng nước. Không nên thoa bất cứ thứ øì lên 
vết bỏng. 

> Khi trẻ bị bỏng nặng thì điều đầu tiên cần làm là cởi bỏ 
quân áo của trẻ, để lộ vùng bị bỏng. Những chỗ quân áo khô 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 144 


hoặc đã bị dính chặt vào vết bỏng thì tuyệt đôi không được 
lây ra. Làm mát vết bỏng cho trẻ băng cách ngâm trẻ vào 
nước hoặc đắp khăn lạnh lên vết thương. 

> Nếu trẻ bị bỏng hoá chất thì khi xôi nước vào người trẻ 
chú ý không đề nước làm hoá chất loang ra các phân không bị 
bỏng. Sau khi đã làm mát vết bỏng, đắp hở lên đó một miếng 
sạc hoặc khăn sạch (không bị xù lông) đề ø1IữỮ sạch vết 
thương, tránh làm vỡ những nốt bỏng nước (nếu có). Sau khi 
đã sơ cứu thì chuyền ngay trẻ đi bệnh viện. 

>Cân chú ý loại bỏng do điện giật vì những vết bỏng loại 
này trông có vẻ nhỏ nhưng có thể lại rất sâu. Vì vậy, khi trẻ bị 
điện giật thì tốt nhất nên đưa đến bệnh viện để kiểm tra ngay 
sau khi đã được sơ cứu. 


Ngô độc 
> Khi trẻ có các triệu chứng như nôn, đau bụng, co giật, bất 
tỉnh hay lơ mơ, có vết bỏng quanh miệng... thì cân nghĩ ngay 
trẻ đã bị ngộ độc và tìm cách sơ cứu trước khi chuyên đến 
bệnh viện. Nếu trẻ còn tính, hãy cho trẻ uống một cốc sửa 
hoặc nước, không cho uông nước muôi hay chanh, giâm. 
> Nếu trẻ đã bất tỉnh, cân kiểm tra xem trẻ còn thở không. 
Nếu trẻ ngừng thở, cân làm hô hâp nhân tạo nhưng nên đặt 
một miêng vải mỏng lên trên miệng bé và hà hơi qua tâm vải 
đề tránh cho bản thân không bị nhiễm chât độc từ miệng bé. 
Không nên cô làm cho trẻ nôn ra chất độc. 
> Nếu trẻ bị chất độc ngâm vào mắt, có thể dùng một bình 
nước âm để cao 10 cm dội từ từ lên mắt liên tục trong 15 
phút. Nếu trẻ bị bỏng quanh miệng do uống phải hoá chât, cân 
lây nước sạch rửa da và môi cho bé. Sau khi sơ cứu cân 
chuyển ngay trẻ tới bệnh viện, mang theo những thứ còn sót 
lại mà bạn nghi trẻ đã nuốt phải. Nếu trẻ nôn thì bạn cũng 
mang theo một mẫu tới bệnh viện. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 145 


Sơ cứu tai nạn giao thông 


Việc cấp cứu tại chỗ rất quan trọng, nêu như sai sót có thể làm 
tình trạng bệnh nhân nặng lên, thậm chí gây ra liệt toàn thân 
hoặc tử vonø. Các sai sót thường gặp là: 

- Không băng bó vết thương, để bệnh nhân chảy máu kéo dài. 
Nhìn chung, mọi người cứ thây máu là sợ, không dám cầm máu 
hoặc không biết cách xử trí, cứ để như vậy đưa thăng vào bệnh 
viện. 

- Không cô định xương cho bệnh nhân gãy xương trước khi đưa 
đi bệnh viện. 

- Chở người chấn thương cột sông cô băng xe găn máy, hoặc vận 
chuyên băng ô tô nhưng để ngoẹo đâu, lệch cô... Với những ca 
bệnh này, nhất thiết phải dùng băng ca cứng, cô định cô tạm thời 
rôi mới đưa bệnh nhân ổi viện. 

- Kéo dài thời gian sơ cứu đối với bệnh nhân chân thương sọ 
não. Sau tai nạn, nêu thấy bệnh nhân mất tri giác, lơ mơ, phải 
đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt. 

>> Các bước cơ bản trong cấp cứu tai nạn siao thông 

-Với ca bệnh nhẹ (bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, không chảy 
máu, thậm chí đứng dậy được), cân cho năm nghỉ để theo dõi 
dâu sinh tôn, băt mạch, đo huyết áp, theo dõi nhịp thở. 

-Với ca vừa (có tôn thương chi như gãy xương, tay, chân, rách da 
chảy máu tại chỗ), phải cô định chị gãy. Gãy chi trên thì lây khăn 
làm máng treo tay, nêu là chỉ dưới thì phải nẹp rôi mới mang 
bệnh nhân đi. Chảy máu thì câm máu tại chỗ: lây một cục bông 
đè mạnh vào vết thương - động tác rât đơn giản nhưng câm máu 
hiệu quả. 

-Với bệnh nhân nặng (trong tình trạng hôn mê), nên tiễn hành sơ 
cứu theo 3 bước: thông đường thở; làm bệnh nhân thở được (hà 
hơi, hôi SỨC); bắt mạch, kiểm tra tim, xoa bóp tim và lông ngực 
nếu cân thiết. Sau đó, phải chuyên gâp đi bệnh viện. 

* Trong trường hợp nặng, điêu quan trọng nhất là thông đường 
thở đề cho bệnh nhân tự thở được. Việc ngưng thở trong vòng 3 
phút sẽ làm chết não và quá 5 phút có thể gây chết tim. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 146 


% MỘT SỐ TRUỜNG HỢP CáP CƯU THÔNG THƯỜNG: 


Nøất xỉu 
- Để nạn nhân năm ngửa trên mặt phăng, chân cao, đâu thâp. 
-  Nởi lỏng áo quân; lau mặt băng nước lạnh và quạt mát cho 
bệnh nhân. GIải tán những người vây xung quanh. 
- Nếu nøất lâu hơn 5 phút, phải ủ âm cho bệnh nhân và đưa 
đi bệnh viện. 
Chảy máu cam 
-_ Để bệnh nhân ngôi trên ghê dựa, đâu ngả ra sau; hoặc nắm 
dài trên bàn, ghế... đầu thòng xuống. 
-- Dùng khăn đắp nước lạnh đắp lên trán và lên mũi. 
- Nếu máu cam còn chảy, bóp 2 mũi lại độ 5 phút hay nhét 
bông gòn vào mũi. 
Say nóng: do làm việc khi thời tiết nóng nực, ra nhiêu mô hôi. 
- Dâu hiệu: mặt nhợt nhạt, da lạnh, âm; mạch đập nhanh và yếu. 
- Xử trí: đặt năm chỗ mát, gác chân cao, xoa bóp chân. Cho uống 
nước muôi (1/2 muỗng cà phê muối trong I lít nước) 
Say nắng: 
- Dâu hiệu: da đỏ, nóng và khô, SỐt cao: thường bất tỉnh. 
- Xử trí: đưa nạn nhân vào chỗ mát, đắp nước lạnh hay nước đá. 
Quạt mát cho bệnh nhân. Đưa đi bệnh viện. 


c4 LLÌ te) 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 147 


se DI TRẠI : 


c4 LE] 





A. Chuẩn bị 

1. Chọn lựa địa điểm: phải đi tiên trạm đề khảo sát và chọn 
lựa. Đất trại phải rộng rãi đủ chỗ để dựng lêu, phong cảnh 
đẹp, có nước sạch sân nơi cắm trại, gân nơi lây củi... không 
nên căm trại ở nơi đông người, bệnh viện, khu quân sự... 

2. Tiếp xúc: Với chủ đât hay chính quyên địa phương để xin 
phép, gửi giây thông báo và xin phép đến từng phụ huynh của 
trại sinh. Thông báo cho trại sinh biết ngày, giờ, địa điểm tập 
kết... thời øian đi trại, chủ đề hay mục đích của trại, lệ phí 
kếi, 

5. Chỉnh trang lêu vải: xem lại các lều vải, kiểm tra dây, cọc, 
cột, dùi cuI có đủ không? 

4. Dụng cụ ổi trại 

đ. Dụng cụ tập thể: Lêu vải, dây, cọc, đùi CHI, SOOHĐ® nồi... 

b. Dụng cụ cá nhân: 

+ Yphục: đồ ngủ, đồng phục, đồ tắm, áo mưa, giày dép... 
+ Đồ vệ sinh cá nhân: Kem, bàn chải răng, xà phòng, gương, 
lược, khan, giầy VỆ sinh... 

+ Vát dụng an HÔNG: Chén, đua, /muÔng, ly, dao, bình nước... 
+ Vật dụng học tập: Bút, số tay, còi, dây... 

+ Vật dụng sinh hoạt: Đèn pin, đèn cây, quẹt gas, nhang 
muối 

+ Mùng mễn, võng cá nhâm. 

Tất cả sắp xếp thứ tự gọn gàng vào ba lô, những vật ít sử 
dụng để dưới, vật xài nhiêu để ở trên. 


5. Lên chương trình cụ thể, rõ ràng. 


B. Chương trình sinh hoạt trai: 

Phân nhiệm cụ thể, theo đúng chương trình, vệ sinh trại sạch 
sẽ, ký luật nghiêm, phải kiểm tra trại thường xuyên, chuẩn bị 
bếp núc, chuẩn bị lửa trại, nơi tập trung, nơi sinh hoạt... 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 145 


>Nhồ trại: Trại sinh thu gom vật dụng chung và đô đạc cá 
nhân gọn gàng. lrả lại nguyên trạng cảnh quang giông như 
lúc ta mới đến. Xóa bỏ tất cả dâu vết của trại. Trước khi ra vê, 
ta cám ơn chủ đất, cám ơn chính quyên địa phương. 
NHỚƠỞ: Đến sạch - Ở sạch — Đi sạch. 

>Tổng kết trai: Sau khi đi trại về, chúng ta phải có một buôồi 
họp tổng kết trại để rút ra những ưu khuyết điểm. 





D. Lêu trai: 

1, Muốn may lêu, trước hết ta chọn mẫu rôi làm băng bìa 
cứng với tỷ lệ 1/10. Phóng đại 10 lân lên vải rôi mới cắt. 
Muốn không thấm nước, ta dùng dung dịch Acetate 
d'alumine (mua ở các cửa hàng hóa chât) pha thêm 3-4 lân 
nước. Nhúng vải vào rôi đem phơi nắng thật khô. Hóa chất 
này không làm vải đối màu, không làm vải nặng hơn, vẫn 
thông khí nhưng lại không thắm nước. Hai bên hông lêu, nên 
có hai tâm riêm chăn gâp vào trong được, để chỗng mưa hắt 
và côn trùng. 

Nếu có điêu kiện, ta nên may những tâm chắn tam giác ở hai 
đâu lêu dùng cho ban đêm và mùa mưa. 

2. Vị trí dựng lê: 

- Căm lêu ở nơi đât trông, có bóng cây che nắng buổi chiêu. 
- Chọn chỗ đât băng phăng, dọn sạch sẽ và lượm bớt sỏi đá. 
- lránh hướng gIó thốc vào lêu. 

- Không dựng lêu sát tàn cây cao, rất nguy hiểm khi mưa gió, 
hay dựng dưới lòng suôi cạn, nước lũ vê trở tay không KỊp. 

- Khoảng cách các lêu đủ gân đề dễ điêu hành nhưng phải đủ 
xa để các tô, đội được độc lập với nhau. 

3. Động tác dựng lêu: mọi thao tác phải đồng bộ. Mỗi người 
phải biết nhiệm vụ của mình trong đội hình dựng lêu. 

2> Vớt đội hình hai người: 

Với hai trại sinh X và Y, chúng ta lân lượt thao tác: 

a. Trại sinh X phải giữ thật chặt và thăng cột lêu số 1. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 149 


b. Trại sinh Y đóng cọc AI và kéo dây lèo buộc vào. 

c. Trại sinh Y lân lượt đóng các cọc BI, B3 và kéo dây buộc 
Vào. 

d. Trại sinh X rời vị trí, qua giữ cột lêu số 2. 

e. Trại sinh Y đóng cọc A 2 và kéo dây buộc vào. 

f. Trại sinh Y lần lượt đóng các cọc góc B2, B4 và kéo dây 
góc lêu buộc vào. 

ø. Trại sinh X và Y rời vị trí, đến đóng các cọc còn lại và điều 
chỉnh mái lêu. 

> Dựng lêu có chuẩn bị trước (theo quy tắc 1/3) với ] 
H0@WÔI: 

L_Yêu câu: Khi dựng lêu cần chú ý các kỳ thát sau: 

- 4 cọc phụ xung quanh lêu phải tạo thành 1 hình chữ 
nhật cân đổi. Mái lêu căng, thắng. Các gút dây đúng kỹ thuật 
(qua1 chèo, trại bay... ) 

- Các cọc đêu nghiêng 45” so với mặt đất. 2 cọc neo gậy 
và 2 chân gậy năm trên 1 đường thăng. 2 cây gậy vuông góc 
với mặt đất và song song với nhau,vv. 

II. Chuẩn bị: 
- 1 tâm bạt có chiêu dài 4 m, rộng tùy ý (từ 2 ->3,5m), may 
cửa và rèm theo ý thích (nhớ may nút bẩm lại cho gọn). 
- 2 cây gáy dài lm6 
Công thức tính: chiêu cao gậy = chiêu dài bạt * 0,4 
( tức là : bạt 4m * 0,4 = gậy Im6; nếu bạt dài 6m thì gậy là 
2m4) 
**Xếp bạt : Chia chiêu dài tâm bạt làm 6 phần bằng nhau. 
A C E G Ï K M 


B D F H J L N 
Sau đó lân lượt xếp như sau: 
- Xếp GH trùng với KL theo đường xếp IJ 
- Xếp AB trùng với EF theo đường xếp CD 
- Xếp CD trùng với GH theo đường xếp EF 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 150 


- Xếp MN trùng với IJ theo đường xếp KL 

Cuôn tròn bạt lại và buộc thật ØỌn øàng. 

HI. Dựng lêu: 

l. Mở dây, bung bạt trải ra đất, lật cạnh MN ra và đóng 2 cọc 
ở 2 góc này, dùng sút quai chèo để buộc dây ở góc bạt vào 
CỌC. 

2. Lật cạnh CD ra, rôi lật tiệp cạnh AB ra đât, đóng 2 cọc vào 
2 góc A,B và buộc dây ở góc bạt vào cọc. 

3. Đề 2 gậy thắng hàng với đường BE, đỉnh 2 gậy chạm vào 
2 điểm E,F phía chân mỗi gậy đóng Ì cọc. 

4. Làm đấu 2 điểm E, F trên đât. Nâng tâm bạt lên và buộc 
đỉnh lêu vào đỉnh gậy, đặt chân gậy trùng với điểm E trên đất, 
kéo căng dây neo để buộc vào cọc neo gậy sao cho gậy vuông 
góc với mặt đât. 

5. Di chuyển qua phía đối diện và thực hành như bước 4 với 
cây gậy còn lại. Nhớ kéo căng dây neo gậy để đỉnh lêu được 
căng nhưng phải giữ cho gậy thắng góc với mặt đât. 

6. Chỉnh ,sửa, kéo căng các dây buộc vào cọc đề mái lêu được 
căng. 


> Dựng 1 lêu bất kỳ ( không có chuẩn bỉ trước) với Ï người 





[. Trải rộng tâm bạt ra đât, đóng 2 cọc ở 2 góc E, F và buộc 
dây ở 2 øóc này vào cọc. 

2. Buộc 1 đỉnh gậy vào đỉnh lều D rồi dựng gậy vuông góc 
với mặt đất sao cho mái lêu DE thật căng. Làm dâu điểm D 
trên mặt đất. 

3. Hạ bạt xuống đất. Từ điểm D, đo chiều dài DB = DF, đóng 
1 cọc ở điểm B và buộc dây ở góc B vào cọc. 

4. Ở phía đôi diện, lây đôi xứng với điểm B là điểm A sao 
cho AE=BF và AE//BF rôi đóng Icọc ở điểm A và buộc dây 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT I51 


øóc A vào cọc. Lúc này, 4 góc bạt đã được buộc vào 4 cọc 
xung quanh. 

5. Nâng tâm bạt lên và buộc đỉnh lêu vào đỉnh gậy, đặt chân 
gậy trùng với điểm giữa của AE (và BF) trên đât, kéo căng 
dây neo để buộc vào cọc neo gậy sao cho gậy vuông góc với 
mặt đất. Di chuyển qua phía đối diện và thực hành cùng các 
thao tác với cây gậy còn lại. 

6. Sau đó, kéo căng dây neo gậy để đỉnh lêu được căng nhưng 
phải giữ cho gậy thăng gÓC VỚI mặt đât. Chỉnh ,sửa, kéo căng 
các dây buộc vào cọc đề mái lều được căng. 

Trên đây là cách dựng lêu chỉ với l người trong khoảng từ 3 
đến 5 phút. Nêu 2 hay 4 người dựng thì cần phân chia công 
việc hợp lý và phôi hợp nhịp nhàng thì trong vòng 2 phút, trại 
đã được dựng xong. 


4. Các vật dụng cần thiết: Dây, Cọc, Gậy (cột lều), Dùi cui 
(búa đóng)... 

5. Mương thoát nước 

Khi đã dựng lều xong, phải đào mương thoát nước ngay, sâu 
khoảng I0cm, rộng 20cm. Tâm của con mương ngay dưới 
mép lêu (chỗ giọt nước nhỏ xuống). Bao nhiêu đất đào lên, 
nên đắp thành một con đê chắn phía bên trong lêu. Mương và 
đê nên đào và đắp thật thăng đề tăng thêm phân thấm mỹ của 
lêu. 

Nếu đất băng phăng, thì chúng ta phải đào mương đủ bốn 
phía của lêu và ít nhất là một mương tháo, dẫn nước ra xa lêu. 
Cuỗi mương tháo là một hỗ chứa nước. Nếu đất dốc, thì chỉ 
cân đào 3 phía của lêu. 


6ó. Gấp lêu: Cũng giông như khi dựng lêu, khi gâp lêu chúng 
ta cũng phải thao tác theo thứ tự để được nhanh chóng và gọn 
sàng. 

+ Dọn sạch sẽ đô đạc trong lêu và chung quanh. 
+ Tháo dây và nhô hai cọc ở hai đầu lêu (dây buộc 2 gậy) 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 152 


+ Đóng cửa lêu (nếu lêu có cửa) 

+_2 người câm đỉnh lêu và xếp hai mái lêu nghiêng vệ Ï bên 
trong khi 4 góc lêu vẫn bị buộc cô định (để sau này khi căm 
lại, ta sẽ mở trại ra theo đúng vị trí này và đóng 4 cọc ở 4 góc 
lêu để buộc đây trước khi dựng trại lên) 

+ Tháo dây ở 4 góc và nhồ 4 cọc xung quanh (nhớ gom cọc 
và dây gọn vào 1 nơi để tránh thất lạc) 

+ Xếp gọn lại cho vừa túi đựng lêu. Dùng dây bó chặt lêu lại. 


7. Khắc phục những trở ngại 

É Căng mái lêu 

Khi cột lêu vào cọc, nên sử dụng nút tăng dây hoặc dùng một 
cái tendeur băng øỗ như sau: Dùng một miêng gỗ nhỏ, dùi hai 
lỗ vừa đường kính của dây lêu, luôn dây vào, khi cân thì kéo 
miêng số đến đâu là dây cô định đến đó. 

ÉCọc lêu bị nh bật lên 

- Trường hợp gặp đất mêm, cọc hay bị nhô bật lên khi ta căng 
dây, ta hãy chèn đá thêm vào chân cọc 

- Khi cắm trại ở bờ biến, ta không tìm ra đá, thì hãy làm các 
hàng cọc phụ để neo cọc chính. 

Muốn nâng cao cột lêu 

Xác định vị trí của chân gậy, ta cắm một vỏ chai hay ông tre 
có mắt ở giữa. Nêu cột bị lún, ta đập vỡ 1/2 nửa trên của chai 
rôi úp ngược xuống, hoặc úp một cái tô xuống đât để làm 
chân đề. 

Nước chảy vào hai đầu võng: 

Khi ta năm võng dưới lêu, nước mưa thường chảy theo hai 
đâu dây treo võng làm ướt lưng. Nếu muốn khắc phục, bạn 
chỉ cân mua hai khoen sắt (cỡ vòng đeo tay), cột ở hai đầu 
võng. Nước chảy đến khoen sắt sẽ tự nhỏ hết xuống đất. 
Nước chảy vào trong lêu: 

Khi chúng ta sử dụng hai gốc cây thay thế hai gây để căng 
lêu, nêu trời mưa, chắc chăn nước sẽ theo dây rôi chảy vào 
lêu, các bạn dùng một sợi dây ngắn, cột trên sợi dây căng lêu 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 153 


(gân phía lêu) nước sẽ nhỏ theo dây ngắn đó mà không chảy 
vào lêu. 

6 Mái lêu bị dột: 

Mái lều của bạn làm băng vải thâm nước, nếu mưa lớn sẽ bị 
dột. Đề khỏi bị ướt đô đạc, các bạn đính vào chỗ đột một sợi 
dây, đâu dây cột một cục đá nhỏ, bỏ vào trong một cái tô hay 
một vật chửa nước. Nước đột sẽ theo sợi dây chảy vào trong 
tô. 

Góc lêu không có khuy: 

Khi chúng ta sử dụng những tâm bạt để làm lêu, thì ở góc 
không có khuy đông để xỏ dây, ta có thể làm như sau: túm 
sóc bạt quanh một viên sỏi tròn (không dùng đá sắc cạnh sẽ 
làm sờn rách vải) dùng dây làm nút thòng lọng để buộc góc 
bạt. 

ÉHồ rác lộ thiên: 

Nếu gặp đât cát, đât quá cứng... không thể đào hô rác được, ta 
có thê làm như sau: lây 3 hay 4 cái cọc, đóng ló lên khỏi mặt 
đât chừng 3 tắc (chu vi băng túi nylon mà ta định sử dụng). 
Bẻ miệng túi nylon lại và tròng vào đâu mây cọc đó. Khi đây, 
ta túm lại đem bỏ vào hồ rác công cộng hay đốt bỏ. 

ÉCọc nhồ không lên: 

dùng phương pháp đòn bẩy. 


§. Bếp núc nấu nướng: người làm bếp cân phải biết: 

»> Thảo thực đơn: phải năm rõ có bao nhiêu tiên, cho bao 
nhiêu người ăn, trong bao nhiêu ngày rôi dự kiến những thực 
phẩm cân phải mua. 

>Bảo quản thực phẩm: Những thực phẩm để qua đêm phải 
bỏ vào bao, dùng dây (có bôi thuốc chông muỗi) treo lên cây 
để khỏi bị kiến và thú rừng làm hỏng 

>Thiết kế các kiểu bếp: Trong các cuộc trại, chúng ta đêu 
sử dụng cây khô làm củi và bếp tự tạo để nâu nướng. Tuy 
nhiên có thể cho trại sinh dùng bếp gaz trong trương hợp cân 
nâu nhanh như trà, cà phê...hoặc cần nước sôi để sát trùng y 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 154 


cụ 
>Chọn nơi làm bếp 

- Bếp phải gân nơi lấy củi 

- Đất trại thích hợp với loại bếp nào 

- Thời gian sử dụng bếp 

- Che mưa, nắng, gió 

- Phát quang chỗ làm bếp, tránh tàn cây và gốc cây 

- Dọn sạch các vật dễ bắt lửa 
*Bếp SỌn§ sất: Đây là kiểu bếp gọn nhẹ và tiện lợi nhất, VỚI 3 
gọng sắt này, bạn có thể sử dụng trên mọi loại đất, cát, nâu 
bất cứ loại nôi lớn nhỏ nào cũng được 
*Bếp mini: Nêu bạn chỉ cân pha trà, cà phê... hoặc bạn ởi trại 
một mình, nấu nướng ít, bạn có thể chế tạo một bếp minI đơn 
giản băng các cách sau: 
1/ Dùng một lon kim loại có nắp đậy, đục 4 lỗ trên nắp lon, 
xâu 4 tim đèn vào 4 lỗ đó. Nâu các vụn của đèn dâu hoặc 
paraffine đồ vào, để nguội, các bạn đã có một bếp mini. 
2/ Lây 4-5 tờ nhật báo cuộn tròn lại, cột từng khúc như bánh 
tết, rôi cắt từng đoạn ngăn (vừa bỏ vào lon). Nấu paraffine 
hay đèn cây đồ vào lon. Dùng một miệng thiệc cắt. Khi 
không dùng thì tháo ra xếp gọn, khi cân thì chông lên nhau 
thành kiêng. để đặt ca hay lon lên nâu. Trong khi nấu, các bạn 
có thê bỏ bếp mini vào trong một lon nước lạnh lớn hơn (để 
làm nguội). 
Môi lửa: Hãy dùng rơm, lá thông hoặc giấy, vỏ cây, trái gòn, 
các cây có chất dâu chẻ nhỏ.. để làm vật dẫn lửa. 
Sau khi có chât dẫn lửa rôi, ta dùng những cành khô thật nhỏ 
(cỡ bằng que điệm). Sắp thành hình tháp hay hình nón, trên 
đó chúng ta sắp thêm các cành cỡ băng ngón tay, đoạn nhóm 
lửa cho cháy đượm lên ta mới chất củi vào. 
Trường hợp có gió to, ta nên theo hướng gió mà nhóm lửa. 
Củi âm thì để dưới gió. Lưu ý đừng để tàn lửa gây nên hỏa 
hoạn. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 155 


9. Khư tràng nước: Nước sông, lạch, ao, hô... nơi ta căm trạ1, 
chắc chăn là không tỉnh khiết, nên ta phải biết khử trùng 
trước khi sử dụng. 

- Đưn sôi: là phương pháp dễ dàng, rẻ tiên và hiệu quả nhất. 
Chỉ cân đun sôi nước lã trong l5 phút là dùng được. 
- Thuốc tím: cho một ít tinh thể nhỏ của thuốc tím VàO TƯỚC, 
khuấy đêu cho đên khi nước có màu hông lợt là uông được. 
- Dùng chloramine B: thường dùng khi chống dịch, tỷ lệ 
thuốc tùy theo tính chất của nước, thường thì người ta dùng 
3ør Chloramine B 25% pha trong một lít nước. 

- Nước Javel: nhỏ một giọt nước javel 30” vào 2 lít nước, sau 
2 giờ là uông được. Nhưng vì có mùi rất khó chịu, ta nhỏ 
thêm một giọt Hyposulfite de soude 10% để khử mùi. 

Đàùng i1od: lod được dùng dưới dạng TeiInture D'1ode 5% có 
bán ở các tiệm thuốc tây. Dùng 5 giọt này cho một lít nước, 
lắc đêu. Để yên trong 30 phút là dùng được. Dùng iod vừa sát 
trùng vừa tránh được bệnh bướu cô. 


10. Nấu HƯỚNG: bếp phải có thứ tự và sạch sẽ. Vật nào chỗ 
đó; củi khô xếp cạnh bếp. Chén, bát, nôi niêu, soong, chảo... 
thực phẩm và gia vị, phải có giàn cao và che đậy cần thận. 
Thức ăn phải ngon, bố, rẻ, giản dị, dễ làm, phù hợp với 
nguyên vật liệu và gia vị mà chúng ta mang theo, nhất là phải 
biết đôi món cho ngon miệng và dễ tiêu hóa. 

+ Các món hâm, luộc, canh, súp... có thê nâu trước hay cùng 
lúc với nôi cơm. 

+ Các món chiên, xào... làm sau khi “rễ” cơm. 

Luộc rau chín mà vẫn xanh: 

Đề nước thật sôi, cho vào tí giâm, chanh hay muỗi rôi mới 
nhúng rau vào, không đậy nắp, rau sẽ chín mà vẫn xanh. 

Cơm khét: 

Ra lửa ngay, mở vung bỏ vào nôi cơm vài cục than còn cháy 
đỏ, đậy vung lại sẽ bớt mùi khét. 

Cơm nhão: 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 156 


Mở nắp vung để rây mô hôi đọng trên vung nhiêu lân. Khi 
cơm chín, xúc ra rá đề cho bốc hơi, sẽ bớt nhão phân nào 
Cơm sông: 

Cho vào một ít nước sôi, xới lên, đậy nắp vung thật kín. Gắp 
than cháy hông bỏ lên trên nắp vung. Cơm sẽ chín đêu. 

Cách nâu Cơin Lam: vo gạo hay nếp thật sạch, ngâm trong 
Vài ĐØIỜ Càng tÔt, rôi đồ vào ông tre có lóng (mặt øạo chiếm 
khoảng 2/3 lóng), đỗ nước (hay nước dừa càng ngon) cao hơn 
mặt sạo chừng 2cm, úp phân trên lóng tre (được cưa xéo) lại, 
bao quanh băng lá, buộc chặc băng dây lạc. tre hay dây rừng: 
lây đất sét nhão bọc lại bên TigOàI (để dây khỏi bị cháy); sau 
đó bỏ vào lửa đột. Khi nào Ông tre cháy gân hết lớp ngoài thì 
cơm vừa chín. Khi ăn chỉ cân lột lớp vỏ lụa bên trong của ông 
tre, trông như bánh tét nhưng có hương vị đặc biệt. Có thể 
hoà thêm chút muối và bột nøọt vào nước trước khi nâu, cơm 
sẽ nøon hơn. 

Nấu xôi trong trái dừa: dùng dao bén chặt ngang 1/3 của 
trái dừa gân øià (kế từ cuỗng xuống) rôi đồ gạo hoặc nếp đã 
ngâm nước (khoảng vài giờ) cho đây 3⁄4 sọ dừa, chỉ để nước 
dừa ngập trên mặt gạo chừng 1 lóng tay, dùng đinh để ghim 2 
phân của quả dừa lại thật kín. Bỏ vào bếp lửa đốt cháy hết 
phân vỏ dừa thì bên trong vừa chín. Có thể bỏ thêm ít muối 
vào nước dừa. 

Công dụng Của Hước vo gạo: 

-Rửa chén đũa không: cân xà bông 

- Khoai mì sẽ trắng nêu được ngâm trong nước vo gạo 

Cách chủi soong chảo 

Trước khi nâu, bôi nhiêu lớp xà phòng ở mặt ngoài nôi, 
soong, chảo... Khi rửa, bạn chỉ cân dùng giẻ ướt chùi sơ qua 
soong nôi sạch sẽ như mới. 


Người say đắm tài sắc và danh lợi giống như kẻ liễm mật trên 


lưới do bén 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 157 
















—— 
k1 
pin 
— 
Ề —— 
——— 
I=V Tang 
Âm — 
——. 


—— 
= 
D `." 
Ẻ SH Pu 
h 
„ 


Le 









ñ 
à› 
SA 
- , 





M 
v 
` 


Ộ 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 155 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 159 


D— o 
qưn T(ÚP 
: Ìn 


[T1] 
IIRIRIRIRÍ 








SE | 


XÃ Nhưng: TY Sở 


WH 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 160 
LỬA TRẠI 


Lửa trại không phải là một buổi trình diễn văn nghệ cho trại 
sinh có dịp giải trí sau một ngày hoạt động, hay để giúp vui 
cho dân chúng trong vùng, hoặc để phô diễn tài nghệ cá 
nhân... mà chúng ta phải lưu ý đến tính chất giáo dục và mục 
đích rèn luyện của lưa trại. Lửa trại không dành cho các tài 
tử hay diễn viên chuyên nghiệp mà dùng cho các trại sinh. Ở 
đây, họ được giao lưu kết bạn, xây dựng tình đồng đội, thân 
hữu... được cùng vui chơi, ca hát, nhảy múa, đóng kịch... giúp 
các em phát triển năng khiếu nghệ thuật, lòng tự tin, mạnh 
dạn, óc quan sát, trí trởng tượng... Ngoài ra, lứa trại còn để 
lại trong tâm hôn trại sinh những dâu ấn sâu sắc, khó quên, 
nhất là những buổi lửa tĩnh tâm, lứa dạm đương. Lửa trại 
phải diễn ra ở khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng, tránh 
những khu vực đông đúc nhiều người qua lại, để bầu không 
khí được thân mật, âm cúng, các trại sinh dễ dàng biểu lộ khả 
nang hay mạnh dạn sinh hoạt. 


A. Các loại lửa trại: 


L Lửa trại nguyên thủy 

[L. Lưa vui: Đầy là một hình thức của lửa trại nguyên thủy 
như các cô nhân ta xưa, khi phát hiện ra lửa; cứ đêm đêm họ 
cùng tụ tập bên đông lửa, nghỉ ngơi, sưởi âm, xua đuôi bóng 
đêm và thú dữ. Họ kế cho nhau nghe những chuyện đã làm, 
dự kiến những chuyện sẽ làm... Họ nói, họ hát cho nhau nghe, 
họ múa, họ nhảy để cảm tạ thiên nhiên, thân thánh, trời đất... 
Lửa vui thường dành cho các tiểu trại, trong những đêm 
không có lửa trại chính thức. Loại lửa trại này sau khi đốt lửa 
lên rôi, các trại sinh đến tụ tập bên đám lửa kế chuyện hay 
đàn hát tự do. Không có chương trình sắp đặt trước. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT I61 


2. Lửa dặm đường 

Đây là loại lửa trại đặc trưng của những anh chị đã trưởng 
thành. Hình thức tô chức cũng øiông như lửa vui, nhưng (có 
thể) có những chủ để sâu sắc hơn để cùng bàn luận, đàm 
đạo... trong không khí thân mật, thoải mái. Như những người 
lữ hành, du mục, sau những chặng đường dài, họ đốt một 
đồng lửa bên đường để tạm nghi. Ôn lại chặng đường đã qua 
và chuẩn bị cho chặng đường sắp đên. Họ truyện đạt cho 
nhau những kinh nghiệm sông, những kiến thức cuộc đời, 
động viên tinh thân, an ủi giúp đỡ lẫn nhau... Lửa dặm đường 
tô chức rât gọn nhẹ, âm cúng, thân mật... Đây cũng là một 
buôi thanh đàm thoải mái và tự do, ai muôn ngâm thơ, đàn 
hát, kế chuyện... tùy thích. 


3. Lửa tĩnh tâm 

Thường được tổ chức sau các chương trình lửa trại, khi tất cả 
các trại sinh không phận sự đã về lêu, chỉ còn lại các đối 
tượng đã được xét chọn, những người có trách nhiệm. Đây là 
một phương pháp giáo dục tâm hôn, nâng cao tinh thân 
hướng thượng... Trong tình thân ái cởi mở, những người được 
chọn nói lên những suy nghĩ, thắc mắc, ước nguyện... đề chia 
sẻ với những người tham dự. Những người này sẽ hướng dẫn, 
động viên, giải tỏa và bôi dưỡng thêm cho đối tượng. Sau đó, 
tùy theo nội lệ của từng đơn vị, sẽ có nghi thức tuyên hứa hay 
kết nạp. Dù mỗi phong trào, mỗi đơn vị có nghi thức tĩnh tâm 
khác nhau, nhưng tật cả đêu hướng tới điêu thiêng liêng cao 
đẹp nhất của con người. 


II. Lửa trại tăng cường 

Loại lửa trại này bầu không khí hoàn toàn khác hắn. Sẽ có 
nehI thức khai mạc và chương trình sắp đặt từ trước - do một 
Quản trò và một quản lửa điêu hành buốồi lửa trại. 

1. Lửa trại khai mạc: Đây là buỗi lửa trại trong đêm đâu tiên 
ở đât trại - có thể xem đây cũng là một nghi thức khai mạc. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 162 


Nội dung ôm những tiết mục có tính cách tự giới thiệu và 
kết bạn (nếu có nhiêu đoàn cùng tham dự). Nên ngăn gọn - 
không kéo đài quá l giờ 30 phút. 

2. Lửa trại chính thức: Đây là buỗi lửa trại quan trọng nhật. 
Thường tô chức vào đêm bề mạc trại. Đây cũng là buôi tông 
kết, trao giải, biểu dương, khen thưởng những cá nhân và đơn 
vị đã xuất sắc trong kỳ trại. Chương trình được Quản trò lông 
vào những tiết mục đã thu eom ở đơn vị hoặc cá nhân và 
được sắp xếp sao cho thật linh động, hấp dẫn. 

3. La trại ký HIỆM: 

Được tô chức nhân kỷ niệm một sự kiện hay một danh nhân, 
một thánh nhân hoặc trong dịp sinh nhật của đoàn hay của 
nhân vật quan trọng trong vùng. Đây là loại lửa trại có để tài 
riêng - cho nên nội dung chỉ xoay quanh chủ đề đó. 
Khi tổ chức những hình thức lửa trại này, theo phép xã g1ao, 
ta nên mời chủ đất và gia đình, những nhân vật mà đoàn tiếp 
xúc, những ân nhân, v.v... 


B.T19 chức một buối lửa trai 


Chuẩn bị khung: Thông báo cho các Tiêu trại hay các Đội 
trưởng trước về chủ đề của buôi lửa trại và số lượng tiết mục 
mà họ có thể tham øia. lrạI sinh nếu chưa rành các nehI thức 
thì phải tập luyện hay ôn lại cho thông nhất và đông bộ. Ôn 
lại những băng reo, bài hát, luân xướng, ca múa cộng đồng... 
Chuẩn bị địa điểm: 

Chọn một khu đất khô ráo, rộng rãi, thoáng đãng, không có 
tàn cây de ra trên đồng lửa, không có những hô trũng, gốc 
cây, rễ cây... Dọn sạch sẽ đất đá và gom sạch lá khô chung 
quanh. 

Chuẩn bị chỗ ngôi cho quan khách được thoải mái tự do, trên 
gió, gân nơi trình diễn...Nêu là sân xi măng hay gạch, chúng 
ta lót thiếc, vỏ cây, lá cây... ở dưới trước, sau đó đồ cát lên, 
để sân không bị quá nóng dẫn đến nứt nô. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 163 


Chọn đề tài: 

Đề cho buôi lửa trại có ý nghĩa, chúng ta nên cô đọng chương 
trình trong một chủ đề nào đó. 

Sắp xếp củi: 

Có nhiêu hình thức sắp xếp củi cho một buổi lửa trại như: 
hình nón, hình kim tự tháp, hình lục lăng, hình tam giác... 
Cho dù sắp kiểu nào, thì chúng ta cũng phải cho những vật dễ 
bắt lửa ở dưới trước, rồi sắp cành cây hay củi nhỏ lên, sau hết 
mới chất củi lớn (nhớ chừa nơi châm lửa). 

Sắp xấp đội hình: 

Nếu là lửa trại nguyên thủy thì quá dễ dàng, vì trại sinh tự 
động đến ngôi xuông xung quanh đồng lửa là đủ. Nhưng nếu 
lửa trại tăng cường, nhât là những buỗi lửa trại có quan khách 
và khán giả tham dự, thì chúng ta phải biết cách sắp xếp đội 
hình: Trại sinh ngôi hai ba vòng, không nên ngôi quá rộng, vì 
sẽ không nghe được tiêng nói của diễn viên (nêu không có hệ 
thông khuếch âm), cũng đừng đề khán giả tràn vào nơi trình 
diễn, gây cảnh lộn xộn. Quan khách được tiếp rước và hướng 
dẫn đến chỗ ngôi dành sẵn, trên gió, gân nơi trình diễn. 
Nhưng hãy cần thận. Một buôi lửa trại mà có quan khách và 
khán giả thì sẽ biến thành buôi biểu diễn văn nghệ, không khí 
thân mật âm cúng sẽ không tôn tại. Các trại sinh dễ rụt rè 
nhút nhát bỏ mất dịp thử nghiệm tài năng. Như thể thì giá trị 
giáo dục của lửa trại sẽ chăng còn bao nhiêu. 


C. Chương trình lửa trại 

Chương trình lửa trại được Quản trò sửa soạn Ít nhât là một 
nøày, nhưng hình thức và nội dung được giữ kín để tạo sự 
hâp dẫn (ngoại trừ Quản lửa, để kịp phôi hợp). Sau khi thu 
thập các tiết mục của các đơn vị - Quản trò sẽ tùy nghi sắp 
xếp, nhưng ca hát thường phải chiếm tôi đa, nhất là ca múa 
cộng đông. Như thê, bầu không khí sẽ sôi động, bớt uề oải, 
nhàm chán. 
Nên thu xếp sao cho các quan khách tham gia một vài tiết 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 164 


mục hay mâu chuyện (nhưng phải hỏi ý kiến của họ trước). 
Thường thì chương trình được thiết lập theo khung sau: 

- Táp hợp (hò lưa) 

- Đón quan khách. 

- GỌI lứa, châm lứa, nhảy lửa 

- Lời khai mạc (nếu có) 

- Sinh hoạt cộng đồng, văn nghệ, ca múa... 

- Giờ tỉnh thần (câu chuyện tàn lửa) 

- Giải tán 

Quản trò nên sắp xếp làm sao cho đến khi gân kết thúc, thì 
chương trình trâm lăng dân dân và kết thúc trong im lặng. 


I[. Thủ tuc khai mac 

Thụ tục Ï: 

- Quản trò và một số người “hò lửa”. 

- Sau mỗi bài hát “Gọi lửa” thì nêu tên từng đơn vị mời ra 
khu vực lửa trại. 

- Đơn vị nào nghe gọi tên mình sẽ “A” lên một tiếng thật dài 
và chạy ra. 

- Sau khi trại sinh đã ra khu vực lửa trại hết thì mới mời các 
anh chị Phụ trách và quan khách. 

- Trại trưởng hay chủ tọa châm lửa. 

- Hát bài “nhảy lửa” và cùng nhảy chung. 

- Lời khal mạc (nêu có) 

- Chương trình sinh hoạt, văn nghệ. 


Thủ tục 2: 

- Anh chị phụ trách tiêp tân đón quan khách từ xa và hướng 
dẫn vào khu vực lửa trại. 

- Thân Bóng đêm ra chận lại, vừa khoe khoang khoác lác vừa 
hù dọa. Thân Ánh sáng (Quản trò) xuất hiện trong tiêng động 
inh tai (do trại sinh gõ băng đủ thứ loại dụng cụ) với cây đuốc 
trong tay, đánh đuôi Thân Bóng đêm và hướng dẫn quan 
khách an tọa (trại sinh im lặng). Thân Ánh sáng lên tiếng trân 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 165 


an và ca ngợi ngọn lửa, ca ngợi ánh sáng...Thân Ánh sáng hát 
bài “Gọi lửa” lần thứ nhật, tât cả hát lại lần thứ hai. 

- Quản trò mời anh chị Phụ trách hay chủ tọa châm lửa. 

- Múa và hát bài “Nhảy lửa”. 

- Chương trình sinh hoạt, văn nghệ.... 


H. Bê mạc: Hết chương trình, Trại trưởng cám ơn quan 
khách và khán giả, tiễn quan khách trong khi trại sinh ca bài 
“Tam biệt”.Nếu có tĩnh tâm thì Ø1Ờ này bắt đầu chuẩn bị tiễn 
hành. 

Câu chuyện tàn lứa 

Nếu lửa trại thường, thì trước khi bế mạc, Trại trưởng có 
“Câu chuyện tàn lửa” với tất cả trại sinh. Đây cũng là giờ tinh 
thân với những lời tâm tình nhăn nhủ ngắn gọn. Sau đó hát 
bài “Tàn lửa” rồi từ từ im lặng rút lui về lều của mình, tuyệt 
đối không võ tay, reo hò hay hô giải tán lúc này. 


Quản frò 

Người ta thường hiểu lâm: Quản trò là một anh hê, lên nhảy 
nhót, uôn éo để chọc cười thiên hạ. Không đơn giản như vậy 
đâu, người Quản trò là linh hôn của buổi lửa trại, nó quyết 
định sự thành đạt của buổi lửa trại đó. Người Quản trò ngoài 
óc khôi hài, dí dỏm, còn phải năng động, phản ứng nhanh, san 
lấp ngay những lỗ hồng của chương trình. Người Quản trò 
phải có nhiêu vôn liêng sinh hoạt như: trò chơi, băng reo, ca 
múa cộng đông... Phải biết lúc nào tạo bầu không khí sôi 
động, lúc nào phải trầm lắng. Biết cắt ngang một cách khéo 
léo những tiết mục quá dài hoặc có nội dung nhảm nhí. Biết 
phôi hợp cùng Quản ca và Quản lửa để tạo nên một chương 
trình sống động. 


Quản ca 
Thường thì nhiệm vụ này Quản trò có thê kiêm nhiệm nhưng 
nêu trong buổi lửa trại lớn hay Quản trò không có năng khiêu 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT ló6 


vê ca hát, thì phải có Quản ca để chia bớt gánh nặng. 
Quản ca không cân phải là ca sĩ mà chỉ cân biết hát và thuộc 
nhiêu bài hát sinh hoạt, vui ca... Biết bắt nhịp, chia bè hát 
đuôi (luân xướng), biết một sô bài ca múa cộng đông, biết 
chọn bài hát cho đúng với hoàn cảnh, biết trại sinh đã thuộc 
những bài ca múa nào và cũng phải có óc hài hước, vuI tươi, 
dí dỏm, phôi hợp với Quản trò, Quản lửa cho nhịp nhàng. 


Quản lưa 
Là người chịu trách nhiệm về củi đốt và ánh sáng (nêu tổ 
chức lớn thì nên lập ra một ban ánh sáng) cho nên người 
Quản lửa phải biết kỹ thuật sắp củi sao cho cháy đêu, hiểu rõ 
tính chất cháy của những loại củi khác nhau. Lo dự trù củi 
cho đủ dùng, không được thiêu nửa chừng. Là người chọn 
khu vực đề đốt lửa, Quản lửa phải. biết phòng hỏa, tránh đốt 
lửa dưới tàn cây xanh hay gân những cây có dâu. 
Trong lúc sinh hoạt văn nghệ, phải phối hợp với Quản trò, 
Quản ca, để biết khi nào cân tăng, khi nào cân giảm ánh sáng. 
Vì vậy Quản lửa phải biết một số xảo thuật ánh sáng và cách 
tạo màu cho lửa. 

® ()udn frò, Quán lưa, Quản ca không nên xuất hiện khi 

trình diễn, trừ trường hợp cần thiết. 


H. Công cụ hỗ trợ cho lửa trại 

l, Chuộót hưa: Là một công cụ dùng cho việc châm lửa khai 
mạc, có nhiêu cách để chế tạo chuột lửa. 

a. Từ trên cao chạy xuống: 

- Căng dây kẽm đến thân cây hay một điểm cao và có độ dốc 
vừa phải, đầu dây kẽm (phía đông lửa) chúng ta nỗi băng một 
đoạn dây nylon ngăn để sau khi cháy thì dây đứt, không gây 
trở ngại cho việc trình diễn. 

- Lấy lon sữa bò, lon bia... cho øiẻ tâm dâu vào, lây dây kẽm 
làm thành một cái quai. Dùng tim đèn nỗi dài (hay vải se lại 
thành sợt) cột vào lon. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 167 


- Treo lon trên điểm cao nhât của sợi dây kẽm, cô định băng 
dây thun, thòng dây tim xuống cho vừa tâm. Khi đốt, dây 
thun đứt, lon lửa sẽ trôi theo độ dôc xuống đồng lửa. 

b. Tự dưới chạy lên: 

Nguyên tặc thì vẫn trượt theo dây kẽm nhưng một bên thì nhờ 
trọng lượng, một bên thì nhờ dây thun đàn hôi. Loại chuột lửa 
này chúng ta để cho hộp lon năm ngang và làm hai khoen 
băng dây kẽm đề dễ dàng trượt theo dây hướng dẫn. Từ một 
góc nào đó, dùng dây thun tạo lực đàn hôi đề băn môi lửa lên 
cao, có săn chuột lửa. Từ đó chuột sẽ chạy xuống đồng CỦI. 

2. Làm đuốc: 

1. Dùng vải quân quanh một cành cây tươi, lây dây kẽm buộc 
lại, nhúng vào dâu. Cách này giản dị nhưng lửa cháy không 
bên. 

2. Lây một lóng tre, trúc, nứa... vừa tay câm và có mắt (loại 
còn tươi), đồ dầu vào lóng tre và nhét giẻ lại, ta có một cây 
đuốc cháy khá lâu. 

3. Chẻ một lóng tre ra làm 6 hay § phân đêu nhau, lây lon bia 
hay nước giải khát (loại nhỏ) để vào và dùng dây kẽm cô định 
cho thật chặt, đoạn đồ dầu và nhét Ø1 Vào. 

3. Tạo màu cho lựa 

Trong khi trình diễn văn nghệ, nêu Quản lửa biết cách tạo 
màu cho lửa, thì tiết mục sẽ thêm hấp dẫn và vui mắt. Dưới 
đây là một số vật liệu mà Quản lửa phải chuẩn bị để tạo màu 
cho lửa. 
=> Lưa bưng sáng: Ném vào lửa những bao nylon nhỏ có chứa 
dâu lửa hay xăng, rơm khô, giây cắt vụn, thuốc pháo bông. 

=> Tạo khói: Ném vào lửa rơm ướt, lá cây tươi. 

Lửa màu đỏ: Bột than. 

=> Lửa xanh: Bột sulfate đông, giấy bạc trắng. 

=> Lửa vàng: Muỗi bọt, nhựa thương phẩm. 

=> J7a tóe bông: Muỗi hột. 


éóủ é 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 165 


Báo trại 

Một trong những hoạt động lý thú của trại hè, trại họp bạn... 
là BẢO TƯỜNG. Báo tường là một hình thức thông tin, giới 
thiệu, ø1ả1 trí... của trại sinh. 
Thông tin: Thông báo những chỉ thị, huấn lệnh... của ban 
quản trại, phản ảnh lại cuộc sông và hoạt động của trại, đưa 
những tin tức mới nhất trong ngày. 
Giới thiệu: Nêu có nhiêu đoàn, nhiêu địa phương tham gia thì 
nên nêu một vài nét vê đơn vị mình như: truyền thông, tô 
chức, sô thành viên... và giới thiệu về địa phương của mình. 
Giải trí: Gỗm thơ, văn, truyện, tùy bút, tranh ảnh, sưu tâm. 
dịch thuật, vu1 cười... 
Báo tường cũng là một hình thức thủ công trại, nên không thể 
làm sẵn ở nhà (dù chỉ là tiêu đề hay tên báo), rồi đem đến gắn 
vào. Tất cả phải được làm ở trại và chỉ được mang theo 
những vật dụng cân thiết như:Giây, keo, hô...Màu. bút màu, 
giây màu...Hình chụp, tranh ảnh, tạp chí... 
>Đê tài: 
a. Đề tài tự chọn: Nêu tự chọn đê tài, thì chuẩn bị nội trong 
một nøeày là đủ. Tuy nhiên chúng ta cũng nên sIới hạn trong 
một sô chủ đê. 
b._ Đề tài quy định: Với hình thức này, nên thông báo cho trại 
sinh trước vài ngày đề họ kịp sáng tác. 
>Cách châm điểm: 
[. Sự tham gia nhiệt tình của từng đơn vỊ. 
2. Đúng chủ đê. 
3. Trình bày đẹp, cân đối, hài hòa. 
4. Văn thơ hay, tranh vẽ đẹp. có ý nghĩa. 
Ghi nhớ: 
- Không nói xâu hay công kích lẫn nhau. 
- Không khoe khoang hay hoạt động tuyên truyền. 

dò 34 œ@ 

Lấy oán báo oán, oán tụ chất chồng. 





Lây ân báo oán, oán tự tiêu tan 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 169 


Vai trò Đời sông trại 


Trại trưởng là người chịu trách nhiệm tông quát trước tổ 
chức và tập thể trại sinh, là người điêu hành lèo lái từ giờ 
phút khai mạc đến giây phút bế mạc của trại. Nhưng kết quả 
của trại như thể nào về chất lượng, về ø1á trị thì phụ thuộc 
vào người lăn lóc, sông chết cho trại sinh, đó chính là Đời 
sông trại. 

Một đời sông trại với đây đủ tinh thân trách nhiệm phải 
luôn luôn kham nhãn, tìm tòi học hỏi thường xuyên. Đây là 
nhiệm vụ có tính chuyên môn. 

Đời sông trại là người năm sinh mệnh trại, là một con 
người phải đáp ứng được những yêu câu của Trại sinh. Từ 
những việc nhỏ đên những việc lớn của trại. 

Hâu như đời sông trại là người giải quyết tât cả những 
sự kiện phát sinh trên đât trại Mỗi sự kiện đêu trước hết 
thông qua đời sông trại. 

Đời sông trại là gạch nồi rất thân thiết giữa BỌT và trại 
sinh, là người có đây đủ tư cách để giải quyết mọi vẫn đê, chỉ 
trừ khi có sự kiện nào không thê giải quyết được thì đời sông 
trại trình với BỌT. để tìm cách giải quyết. 

Giải quyết vân đề có nhiêu cách, đời sông trại chọn một 
cách nào đó mà kết quả của nó có ảnh hưởng tốt trước hết cho 
BỌT và cho cả trại sinh. 

Đời sông trại giỏi thì trại trưởng sẽ không lo lắng gì cả. 
Trại trưởng không mất công tìm hiểu trại sinh cũng như tình 
hình chung của trại, chỉ cân qua ĐST, trại trưởng có thê nắm 
được tất cả tình hình một cách chính xác. 

Lâu nay, chúng ta cho rằng giữa trại trưởng và ĐST có 
một khoảng cách nào đó, trại trưởng không thê thay thê vai 
trò của ĐST, trường hợp này có thể xảy ra. Nhưng trại trưởng 
không tham gia những cuộc vui nhộn của trại là điêu không 
thể hiểu nồi. Có người cho răng cân phải bảo đảm phong thái 
nghiêm túc của trại trưởng thì chúng ta hiểu như thê nào về 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 170 


khái niệm nghiêm túc? Ngược lại, ĐST có thể làm bất cứ 
công việc gì trong BTC, nêu anh ta có khả năng. 

Chúng ta nên nghĩ răng, trong thời gian huấn luyện, trại 
trưởng xuất hiện trước trại sinh ở dịp nào và trong thời gian 
nào. Bởi vì trại trưởng khác với vai trò của ĐST. Tuy nhiên, 
không phải vì thê mà trại trưởng lại không thể cùng sông với 
trại sinh những lúc cân thiết. Phong cách trang nghiêm không 
phải là váng nụ cười trên môi trại trưởng. Gây cho trại sinh ân 
tượng lo âu, sợ hãi và tín hiệu báo một sự thất bại của trại. 

Đặt vân đề thi cử, sát hạch, đậu hỏng cũng chưa phải là 
mục đích huấn luyện. Vân để là không phải trúng cách hay 
không trúng cách, chính là mỗi trại sinh có đem hết tinh thân 
và nô lực đề học hỏi, sinh hoạt ở trại chưa? Làm cho trại sinh 
an tâm trước bất cứ vân để øì trên đất trại là nhiệm vụ đời 
sông trại. Đây không phải là việc làm đơn giản mà nó đòi hỏi 
đời sông trại phải quan tâm, theo dõi, tìm hiểu, phải có tâm 
nhìn bao quát tất cả. Phải hiểu từng thành phân trại sinh, biết 
tâm tư của học và nhất là phải xóa tan mọi mặc cảm của trại 
sinh. 

Nói tóm lại, trại trưởng có thê không có khả năng của 
một ĐST, nhưng một ĐST có thể hoàn thành nhiệm vụ của 
trại trưởng hay bất cứ trách nhiệm nào trong BQT. 

Vai trò của ĐST thật quan trọng, có thể nói rằng con 
người này mang tính quyết định về sự thành công hay thất bại 
của trại. Có đời sông trại chỉ thành công ở trại này mà không 
thành công ở trại khác. Chúng ta có nhiêu trại huân luyện cho 
nhiêu cấp khác nhau, tùy theo mỗi trại mà chọn đời sông trại, 
đó là công việc của trại trưởng. Một đời sông trại có khả năng 
thành công trong các loại trại đòi hỏi phải hội đủ một số điều 
kiện cơ bản, đông thời anh chị phải năm vững tỉnh thân của 
mỗi loại, mỗi cấp huấn luyện. 


c4 LLÌ] e) 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 171 


MẬT THƯ 


œø [LL] tr) 
Mật thư là một bản thông tin được viết băng các ký hiệu bí 
mật hoặc băng các ký hiệu thông thường nhưng theo một 
cách sắp xếp bí mật mà người gởi và người nhận đã thoả 
thuận trước với nhau nhăm ø1ữ kín nội dung trao đôi. Mật thư 
gôm 2 yếu tô: hệ thông và chìa khoá. 


I. Hệ thông 


l.Hệ thông thay thế: mỗi mẫu tự của bản tin được thay thê 
băng 1 ký hiệu mật mã (như được thay băng sô, băng ký hiệu 
Morse, bàng lời I bài hát, băng những chữ cái khác, băng 
những hình vẽ... ). 


2. Hệ thông đời chổ: chuyên dịch, xáo trộn trật tự các mẫu tự 
của từng từ hay của cả bản tin theo Ï trật tự quy ước nào đó. 


3. Hệ thông ẩn giấu: các yêu tô của bản tin vẫn giữ vị trí bình 
thường và không bị thay thế bằng các ký hiệu nhưng lại được 
nguy trang dưới một hình thức nào đó (viết xen kẽ với những 
từ khác, viết băng hoá chất. ..khi khô thì không còn dâu vết) 

- việt băng nước chanh khi giải thì hơ lửa 

- việt băng sáp khi giải thì hơ lửa 

- việt băng xà phòng khi giải thì nhúng vào nước. 

4. Kết hợp 3 hệ thông nói trên đê tăng thêm tính phức tạp của 
mật thư. 


H. Chìa khoá: có thể là 1 từ, một câu hay 1 ký hiệu gợi ý để 
giải mật thư. Khi giải mật thư cân đọc kỹ chìa khoá để tìm 
hướng giải. Tuy nhiên có nhiêu dạng mật thư không có chìa 
khoá hay chìa khoá chỉ để nguy trang. Do đó không ai có thể 
tự khắng định mình có thê ø1ả1 được tât cả các loại mật thư. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 172 


II. Một số Mật thư tham khảo: Vì nội dung mật thư được 
giữ kín nên phân chìa khoá của các mật thư trong GĐPT có 
thể viết dưới dạng Phật hoá hay mang tính giáo dục, ôn tập 
một bài học nào đó để ÐS trong lúc chơi mật thư cũng ý thức 
được mục đích giáo dục của GĐPT và nhớ lại bài học. Dưới 
đây xin trình bày một số mật thư có thê dùng trong GĐPT, 
xIn các anh chị tham khảo: 


1. Mật thư 1: #> :Lấy 5 điều luật Gia đình 
TỉÌn hành cho đúng đời mình sẽ vui 
Nội dụng: 3413 - 4434.1323.5934.332. 

Cách giải: Chìa khoá cho biết phải dựa vào 5 điêu luật của 
GĐPT. Trong mỗi nhóm sô, số đâu tiên chỉ thứ tự điều 
luật, số thứ 2 chỉ thứ tự từ trong điều luật đó, số thứ 3.4... 
chỉ thứ tự chữ cái trong từ. 

Vd: nhóm số 3413 : trong điều luật thứ 3, lây từ thứ 4 
(đó là từ “DÓI”) lây các chữ cái thứ 1 và thứ 3 của chữ 
“DÒI”, ta có chữ “DI”. Tiếp tục như thể, ta có nội dung 
bản tin là “DI CHUYÊN”. 


2. Mật thư 2: 8¬ : Niệm danh hiệu Bồn Sư 
Nội dụng: Phật Phát - Thích Về - Mâu Trí —- Sư Trở 
- Ni Xuất - Nam Hãy - Ca Vị - Mô Tải - Bốn 
Thương. 
Cách giải: Xêp các cặp từ trong bản tin theo đúng thứ tự 
trong câu niệm “ Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật”, ta có nội dung bản tin: “ Hãy Tải Thương Về Vị 
Trí Xuất Phát”. 


3. Mậtthư3: #>: Bài ca “Sen Trắng” 
Nói dung: Lòng hào trăng dung — Hào từ dung trí 
hình nghìn ta— Hình kìa bùn. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT L73 


Cách giải: Ghi lời bài hát “Sen Trắng” rôi điên bảng chữ 
cái tương ứng, ta có: 

“KìaA xemB đoáC SenD trăngE thơmE. NghìnG 
hàoH qguanøl chiêu] sángK trênL bùnM. HìnhN 
dungO BồnP SưQ chúngR faS, lòngT từU bïíV 
fríW_ giácX vốY cùng?2...” 

- Thay thê các từ trong nội dung băng các chữ cái tương 
ứng ( Kìa = A, xem = B...), ta sẽ có nội dung bản tin là : “ 
Theo Hướng Nam. 


4. Mật thư: s>: BI TRÍ DŨNG 
Nói dung: 7 TNTI - UWH — WTIR —- HGMI - HAN - 
OS5A -OBA —- ESE - WCC, 
Cách giải: 
- Đánh sô thứ tự cho các nhóm chữ trong nội dung, 
vỉ: TNI(I).UWH()... 
- Đánh sô thứ tự cho cho từ chìa khoá theo thứ tự A,B,C... 
nếu có 2 từ trùng nhau thì từ đứng trước mang số thứ tự 
nhỏ hơn.(BI H4 T§ R7 ÍŠ D2 ÚŨ9 Nó G3) 
- Xếp các nhóm chữ thành hàng dọc theo số thứ tự tương 
ứng với sô thứ tự chìa khoá 


BI l4 TS R7 Í5 D2 Ũ9 Nó G3 


I M EF AÀ N hH 
- Đọc bản tin theo hàng ngang, ta c 
Hướng Bắc Tìm Anh Cả”. 


: ““Theo 


€®x 
2 
œ»>› 
— 
® 
=c 
E2 
0q 


5. Mật thư 5: 
¬>:  AN nhàn thanh thản không anh? 
Bát Chánh tu học thực hành sẽ VUI. 
Cuộc đời được mắt hơn thua. 
Xuôi dòng dễ đăm, ngược dòng mới íu. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 174 


Nói dung: I5. 26. 232. 3 — 8. 21. I — 15. 17. 14. 20. 12. 
21.2. l7 
Cách giải: Trong câu thơ đầu, chữ AN được viết hoa và 
cuỗi câu có từ “không anh” tức là không có chữ N, chữ 
AN không có N thì còn lại chữ A. Trong câu thơ 2, ta có 
chữ Bát, tức là 8, suy ra À = 8. Câu thơ cuỗi có từ “ngược 
dòng” nên các con sô phải viết ngược chiêu với bảng chữ 
cái, tức là: 
A BCDEEGH I J K LMN O PQR 
5» TU VW X Vế 
S 7 6 54 3 2 I 26 25 24 23 22 2I 20 19 l§ 
17 16 1S I4 I312 II 10 9 
Thay các con sô trong bản tin băng các chữ cái tương ứng, ta 
có nội dung mật thư là: 
“Tìm Anh Trưởng” 


6. Mật thư 6 ¬>: _ Ïrung Đạo 
Nói dung: Cùng nhau tìm hướng đi. 

Tất cả anh chị em 

Cùng đến Đoàn tu học 

Anh chị trưởng vui hiên. 
Cách giải: Trung Đạo là con đường chính giữa, không trái 
không phải, nên trong mỗi câu thơ có 5 từ, ta chỉ lấy từ 
đứng giữa tức là từ thứ 3. Ghép 4 từ đứng thứ 3 trong 4 
câu thơ, ta có nội dung: “ Tìm anh Đoàn trưởng”. 


7. Mật thư 7: 
>:  Thê tránh điều dữ 
Nguyện làm việc lành. 
Dữ lẻ chăn lành. 
Thực hành nghiêm túc. 
Nói dung: “CNOHOKNIGTR - QCIHMUXA TIEFE. 
Cách giải: Theo chìa khoá gợi ý thì “Tránh điều dữ” và 
“Dữ lẻ chẵn lành” nên ta không lẫy các chữ cái ở vị trí lẻ 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 175 


(1,3,5...) mà chỉ lây các chữ cái ở vị trí chăn (2,4,6...). Nội 
dung mật thư là: CÔNG CHUA 


S. Mật thư 6: 
>: Hình ảnh bát sữa mà Đức Phật ném xuống sông 
khi Ngài quyết tâm thiên định dưới cội Bồ Đề. 
Nồi dụng: FRAUHC — JTIAT —.JPWAG 
Cách giải: Bát sữa mà Đức Phật ném xuống sông khi Ngài 
quyết tâm thiên định dưới cội Bộ Đê đã trôi ngược dòng 
sông nên khi đọc mật thư phải đọc từ chữ cuối ngược lên 
chữ đâu tiên, ta có nội dung: “ GẶP TẠI CHÙA” 


9, NIật thư 9: 
0; Ngang Quyết Tỉnh Tấn Tu Hành. 

Dọc thì ta Phải Trao Truyền Điêu Hay. 

Cho dù mưa năng giăng bày. 

Long ta thanh thản HÈHgØ Hgày dĩ VUI. 
Nói dung: 

Truyền Tu . Trao Tân . Truyền Hành . Truyền 
Hành. Điều Tân - Điều Hành. Điều Tấn. Phải 
Quyết . Trao Tu . Trao Hành . 

Cách giải: Hai từ Ngang-Dọc cho biết đây là mật thư Toạ 
độ. Lập bảng toạ độ sau: 
___ |Quyết Tỉnh, Tân _ Tu |Hành. 
Phi, A | B CS 
Trao |, FE _G | H  IlỊ J. 
Truyền. K .L _M _NLO., 
_ Điều | P |Q |R ST. 


Chiêu theo trục toạ độ, ta có: Truyền Tu =N... Tiếp tục, fa 
có nội dung: “NHỎ TRẠI” 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 176 


10. Mật thư 10: 
8>: Phật tánh không sai khác 
ABCDE = 65. 

Nội dung : 16. l4 — 6. 5. 14. 185 — 22. I1. 1. S. 10 
Cách giải: đây là dạng khoá ô vuông 25 ô có tông của 
hàng ngang, hàng dọc, đường chéo đều bằng 65. Ta lập 
bảng sau(cách lập bảng xin trình bày trong dịp khác) 


ˆˆ 1.8... . so 
K7 1S MHNH 0D. 


Nhìn vào bảng trên, ta có: Á = 3, B = l6... Nội dung bản 
tin là: BI TRÍ DŨNG 





II  Mậtthưil: 
8; Thập trai là những ngày nào? 

Ghi theo thứ tự, lầy ra hai ngày 

Thứ nhì cùng với thứ năm 

Đếm ra xem thử chữ nào thê ngay. 

Nồi dung: ” CỊJ —- J|HEDW — DEEYV - SQDX 

Cách giải: Thập trai theo thứ tự từ nhỏ đến lớn gồm những 
neày: 1, 8, 14, 15, 1§, 23, 24, 28, 29, 30. Thứ tự thứ nhì và 
thứ năm là sô 8 và 18. Hai chữ cái tương ứng với hai số này 
trong bảng chữ cái là H và R, suy ra H =R 
A B(€C D kEÈEG H IJK LM.—N O PQỌPR 


STUVWXYZ 
KLMNOPORSTUVWX YZ AB 
CDE EFGHI] 


Với H=R, ta có A = K, B =L... 
Nội dung mật thư : “MT TRONG NÓI CANH” ( MT là 
viết tặt của “Mật Thư”) 

=8 i=i 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT L77 


HÌNH THỨC VÀ HIỆU LỆNH 
TẬP HỌP 


Sự tập họp cân phải nhanh chóng và có hình thức đẹp. Người 
điêu khiển phải báo trước cho đoàn sinh biết các hiệu lệnh 
băng còi, tay, miệng... và phải trình bày thật rõ ràng. Đoàn 
sinh khi nghe hiệu lệnh tập họp cân nhanh chóng tập trung 
trong trật tự, không xô đây, chen lấn hay cười đùa, nói 
chuyện riêng... 

I. Các thê cá nhân: 

1. Nghiêm: đứng thắng, 2 tay thăng theo mình, sót chân 
chạm vào nhau, 2 bàn chân mở ra 1 góc 60”. 

2. Nohỉ. chân phải đứng nguyên tại chỗ, bỏ chân trái ra 
khoảng 30cm, 2 tay để sau lưng. Thiếu nữ đứng tự 
nhiên, 2 tay vòng phía trước. 

3. Nghỉ ft do: như thể nghỉ thường nhưng có thể nói 
chuyện nho nhỏ. 

4. Chào: đứng thê nghiêm, tay phải bắt Ấn Cát Tường. 

5. Chào có gây: đứng thê nghiêm, tay phải đưa ngang thắt 
lưng năm lây gậy. 

H. Hiệu lệnh tập họp: 

1. Dự lệnh:là lệnh ra trước đề đoàn sinh chú ý chuẩn bị. 

Vả: Người điều khiến nói: “Anh hô PHẬT TỬ, tất cả trả lời 

TINH TẤN và đứng nghiêm” 
2. Đồng lệnh: là lệnh cho đoàn sinh thi hành một động tác. 
Vd: Người điêu khiến hô: “PHẬT TỬ” 

tật cả trả lời '“TINH TÂN” và đứng nghiêm. 

3. Còi lệnh: hiệu còi dùng để cho đoàn sinh chú ý chạy đến 
trước khi dùng thủ lệnh hay khâu lệnh. 
4. Khẩu lệnh: ra lệnh băng miệng, gôm dự lệnh và động lệnh. 
5. Thú lệnh: ra lệnh băng tay (cùng khẩu lệnh và còi lệnh). 

a. tập họp I hàng dọc: Người điêu khiến đưa thăng cánh 
tay phải ra đăng trước, bàn tay cao quá đâu 1 chút nắm 
lại và ngón trỏ đưa lên trời. 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 175 


b. 


Tập họp 2, 3, 4 hàng đọc: Người điêu khiến đưa thắng 
cánh tay phải ra đăng trước, bàn tay cao quá đâu 1 chút 
và đưa 2, 3 hay 4 ngón tay tuỳ theo sô hàng. 


. Tập họp 1 hàng ngang: Người điều khiên đưa thăng 


cánh tay phải ra ngang vai, bàn tay năm lại. 


. Tập họp hình rẽ quạt: Người điều khiến đưa 2 tay về 


phía trước và lên trên thành hình chữ V (góc 60”), bàn 
tay năm lại. 


.. Tập họp hình chữ U: Người điều khiên đưa tay phải ra 


ngang vai thành góc thước thợ, bàn tay nắm lại. 


. Tập họp hình chữ nhật: Người điều khiên đưa 2 tay 


ngang vai thành góc thước thợ, bàn tay nắm lại. 


. Tập họp hình bán nguyệt: Người điêu khiến đưa tay 


phải lên đâu, bàn tay nắm lại. 


. Tập họp hình vòng tròn: Người điều khiến vòng 2 tay 


trước ngực, khi vòng đã tròn thì bỏ tay xuông cho đoàn 
sinh đứng lại. 


6. Hiệu lệnh băng chuông, mõ, đèn: Trong trường hợp thích 


nghi, chuông, mõ, đèn có thể ra hiệu lệnh tập họp. Cách 
thức sử dụng sẽ do người điêu khiên ân định sao cho rõ 
ràng, dê phân biệt. 


7. Cở hiệu: dùng để treo trước phòng, trước lêu, hay trên 


sậy lêu đội chúng để biết rõ Đội chúng phụ trách công 
VIỆC Ø]. 


Cưu thương : ` Cờ trăng có chữ thập đỏ 

Trật tự : Cờ nên đỏ có chữ trắng. 

Trực : Cờ nên hông, CÓ Cái CÒI trắng trên nên tròn nầu 
Vệ sinh: Cờ nên xanh có cái chỗi và cái cào trắng 

Nhà bếp: Cờ nên trăng có cái bếp đen và ngọn lửa đỏ 
Tường thuậ r: Cờ nên vàng có bút lông gà trắng, lọ 
mực đen 

Nghi lễ: Cờ nên vàng có chữ vạn đỏ. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 179 





= ừ Tà» 
ti MÀ j _ 
F Fƒ 11H Ty hp THƯNGun 
Ì hàng đọc 4 hãng đọc Ïl HlHØ HUAHẸ 
cm -ÍỆ -c : 
09 HH 
, 


—1 





I đu Tu 
gi, 9 lu mi ii 0É lh; Hi nh 


hịn 1 FỄ Œ ". " cai Ù hình chữ nhật 





đt nh 


hiHÌ1 ĐÔNG fFOH CỔ 


-¬-—-+k LÊN —- nam kim Lam, 


: hạ 
lụ lị HP 








Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 180 


Cách vẽ huy hiệu Hoa Sen 


l. Vẽ một vòng tròn tâm O, đường kính AIBI (lớn hay 
nhỏ tuỳ theo hình Hoa Sen muốn vẽ) . 
2. _ Vẽ một hình tròn tâm O1 khác băng 2/3 hình tròn lớn 
có đường kính ATIC= 2/3 AIBI (như hình vẽ). 
3. Vẽ một hình tròn tâm O2 khác băng 1/3 hình tròn lớn 
có đường kính BIC= 1/3 AIBI (như hình vẽ). 
4. Vẽ 5 cánh trên trong vòng tròn tầm O[ (vẽ I bên như 
hình vẽ, sau đó vẽ đôi xứng phía bên kia). 
3. _ Vẽ 3 cánh dưởi trong vòng tròn tâm O2 (vẽ l bên 
như hình vẽ, sau đó vẽ đối xứng phía bên kia). 
6. Chú ý các tỉ lệ sau: 
OI1A1 = 1/3 AIBI 
® AIA2=A2A3= 1/4 OIAI 
®e O2BI= O2C = 1/6 AIBI 
® CIC2 vuông góc với AB 

À 





»⁄kH3 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT IãI1 
VEBONG 
Cách vẽ đơn giản một sô con vật 











nh hoạt GĐPT 154 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 185 


ƯỚC ĐẠC 


Khi hòa mình vào thiên nhiên trong những cuộc thám 
du, khai phá hay căm trại..chúng ta phải biết ước lượng 
khoảng cách, chiêu cao, chiêu rộng để ứng dụng vào nhiêu 
trường hợp khác nhau. Đây là môn học cân thực hành hơn là 
lý thuyết suông. 

Đề dễ dàng, thuận tiện khi cần phải đo đạc bất cứ ở đâu 
và bất cứ lúc nào, chúng ta cân phải biết rõ kích thước một sô 
bộ phận trong cơ thê mình như: chiêu dài ngón tay, chiêu dài 
gang tay, chiêu dài từ cùi chỏ đến đâu ngón tay giữa, chiêu 
dài sải tay, chiêu cao từ đất lên tới đỉnh đâu, từ đất lên tới 
ngón tay giữa đưa cao khỏi đâu (tâm với), chiêu dài bước 
đơn, bước đôi. 

l/. Phương pháp ước tượng khoảng cách: 

a. Băng bước đôi: Ta dùng bước đôi để ước lượng khoảng 
cách. Cứ đi hai bước đêm một lân. Bước đôi ta thường tập đo 
sẵn ở nhà. Khi cân, chúng ta sẽ đem ra ứng dụng. 

* Để có chiêu dài của bước đôi, chúng ta phải đo 4 lân ở 
khoảng cách 100 mét. Sau đó cộng tất cả lại chia cho 4, 
chúng ta có sô bước đôi trung bình ở khoảng cách 100 mét. 


b. Băng mắt thường: Khi ước lượng khoảng cách băng mắt 
thường, trong trường hợp thời tiết tốt, không có sương mù, và 
đây đủ ánh sáng. Chúng ta có thê thấy: 

- Cách 50m. Nhìn thây rõ mắt và miệng của một người 

- 100m. Hai mắt chỉ còn là hai châm 

- 200m. Có thê thấy tổng thể chỉ tiết áo quân 

- 300m. Có thể còn thấy. mặt 

- 500m. Còn thấy màu sắc quân áo 

- 500m. Con người giông như một cái que nhỏ 

- I50U. Còn thấy. tàn cây lớn, xe cộ.. 

- 3-4 km. Còn thấy ô ông khói, cửa SỐ.. 

- 11-15 km. Có thể thấy cối xay gió, tháp chuông nhà thờ... 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 186 


c. Dùng vận tốc âm thanh: Chúng ta biết, cứ mỗi giây, âm 
thanh truyên đi với vận tôc 330m. Muốn tính khoảng cách từ 
chỗ phát ra tiếng động đên chỗ ta đứng (với điều kiện phải 
thây được nơi phát ra tiếng động). Chúng ta phải tính từ lúc 
phát ra hình thức gây nên tiếng động (sâm chớp, bắn súng, 
chặt cây...) cho đên lúc ta nghe được tiếng động là bao nhiêu 
giây. 

Ta lây sô giây đó nhân cho 330 là ra khoảng cách. 
Muôn tính sô giây, ta tập đêm: ba trăm lẻ một, ba trăm lẻ hai, 
ba trăm lẻ ba... (301, 302, 303...) 

Thí dụ: Khi thấy ánh sáng của sâm chớp lên, ta bắt đầu đêm: 
301, 302... đên 309 thì ta nghe tiêng sâm nô. Ta tính: 

330 x 9= 2970 mét. Vậy sâm chớp ở cách ta khoảng 3 km. 


2/. Uóc lượng chiêu rộng dòng sông: 

Phương pháp I: Băng mũ (nón) rộng vành hay lưỡi trai. 
Phương pháp này chỉ áp dụng với nón vành hay lưỡi trai 
cửng. 

a. Đứng thăng quan sát bờ sông, kéo vành nón sụp xuông từ 
từ đề làm thế nào cho mắt của ta nhìn qua mép vành nón đó, 
thây đúng vào một " sát bờ — đối diện. 

b. Hãy giữ cho đâu 
và cô đơ ra không 
nhúc nhích. Đoạn 
xoay mình 90° (về 
phía bên phải hay 
bên trái cũng được) 
















1T 


» 8 5 'N. Â Ằ ` , A ^ 
ThE, hC và ghi nhận một 

2 W `. điểm môc bên này 
2W. 71. 76... sông mà ta thây 


TP thắng hàng với 

mép vành nón. Đo 
từ chỗ đứng đên điểm mốc đó. Khoảng cách ấy là chiêu rộng 
con sông. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 187 


Phương pháp T: (Hình học) (Tam giác vuông đông dạng) 
Ta chọn một điểm mộc bên kia sông sát bờ, ta gọi đó là điểm 
A. Đối diện bên này bờ sông, ta đóng một cọc tiêu sát bờ ta 
gọi là điểm B, từ B ta xoay một góc 907 đo tới một điểm bất 
kỳ. Đóng một cọc tiêu khác ta gọi đó là điểm C. Từ C ta đo 
thăng tới một đoạn ngăn hơn (hay bằng BC cũng được), ta 
đóng một cọc tiêu khác. Ta gọi đó là điểm D (bắt buộc BCD 
phải thăng hàng). Từ D ta bẻ một góc 907 quay lưng lại với 
bờ sông. Ta đi đến một điểm nào đó mà ta thấy cọc tiêu C và 
mốc điểm A trùng thăng hàng thì dừng lại. Ta đóng một cọc 
tiêu khác, ta gọi đó là điểm E. 
Theo hình học ta có: 
CD/DE=BC/AB 
do đó AB=BCxDE/CD 


⁄2 


2 thệt rIẾ Ể 











Cẩm nang sinh hoạt GĐPT I8S 


Phương pháp lII 

Chọn một điểm mốc P sát bờ sông bên kia. Đôi diện bên này 
sông, ta đóng sát bờ một cột tiêu gọi là điểm A. Từ PA nỗi 
dài ta đóng một cọc tiêu khác gọi là điểm C. Từ điểm A ta 
kéo một đường thăng góc với PC, và đóng một cọc tiêu B. Từ 
điểm C ta kéo một đường thăng góc với PC (tức song song 
với AB), đến một điểm nào đó mà ta thấy điểm P và B thắng 
hàng với nhau, ta đóng một cọc tiêu nữa gọi là điểm D. Hai 
tam giác APB và CPD đông dạng. 


Tacó: PC/PA=CD/AB 

PC - PA/PAE=CD-AB/AB 
Vì PC - PA =ÁC nên AC/ PAE=CD-—-AB/AB 
dođó PA=ACxAB/CD-AB 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 189 


Phương pháp TY (sử dụng địa bàn) 

- Đứng tại điểm B. Tìm một điểm chuẩn đối diện bên kia 
sông (hòn đá, gốc cây...), gọi là điểm A. 

- Dùng địa bàn nhăm vào điểm A đó. Đọc phương giác ta có 
trên địa bàn. 

Thí du: Từ B tới A. ta có phương giác 120” 

- Chỉnh địa bàn lệch một góc 45” (so với phương giác 120”). 
Nếu rẽ sang trái, cộng thêm 45°. Nếu rẽ sang phải, trừ đi 459. 
Thí dụ: Chúng ta rẽ sang trái thì: 120° + 45° = 165” 

- Từ điểm B, chúng ta quay qua trái một góc 90°. Vừa đi vừa 
đếm bước và theo dõi địa bàn cho đến khi nào phương øiác 
165° trùng vào điểm A thì dừng lại. Ở đó gọi là điểm C. 

- Tam giác ABC là tam giác vuông cân. Vì vậy AB=BC. Cho 
nên khoảng cách của BC cũng là khoảng cách của con sông. 





Cách tạo một góc vuông trên mặt đất 

Trong một sô phương pháp ước đạc, chúng ta cân phải 
vẽ những đường thắng góc. Vậy thì làm thê nào để chúng ta 
có thê vẽ được những góc vuông 90° trên mặt đất với những 
dụng cụ thô sơ. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 190 





Thí dụ: muôn vẽ một góc vuông ABC vuông sóc tại B. 
- Trước tiên, đóng tại N một cái cọc 
-_ Gâp đôi một sợi dây AB. Buộc một nút (N) ở chính giữa 

sợi dây để làm điểm chuẩn. 

-_ Đặt nút N của sợi dây vào cọc N. Kéo căng hai đâu dây 
tạo thành hai điểm AB ở hai đâu dây (khoảng cách AB bất 
ky). Có định điểm B băng một cái cọc. Vạch một đoạn 
thăng nôi hai điểm AB. 
- Đem đâu B của sợi dây đến điểm C. Làm sao cho 3 điểm 
ANC thăng hàng. 
- Như thế chúng ta có một góc ABC vuông sóc tại B. 


3/. Uốc lượng chiêu cao 


Phương pháp ï 

Đặt dưới chân mục tiêu một vật chuẩn (một người hay một 
sậy) mà chúng ta đã biết rõ chiêu cao của vật chuẩn đó. 
Đứng cách xa mục tiêu khoảng gấp 2 lân chiêu cao phỏng 
đoán của mục tiêu. Câm một que hay bút chì dang thăng 
tay ra đăng trước. Đưa nhăm thế nào để đâu mút que trùng 
với đâu vật chuẩn. Bấm ngón tay ghi dâu chỗ ngang mặt 
đât (như cách nhắm của các họa sĩ). Xong chúng ta đo ướm 
dân lên xem mục tiêu cao hơn vật chuẩn mây lân. Nhân 
chiêu cao của vật chuẩn so với sô lần đó. Ta có chiêu cao 
của mục (tiêu. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT L9I1 





Phương pháp LI 

Ta dùng một cây gậy mà ta đã biết được chiêu cao, căm 
cách xa mục tiêu một điểm bât ky. Đoạn ta lùi ra xa rôi dán 
mặt xuông đất, cho tới khi ta thây đâu cây gậy trùng với 
đầu mục tiêu. Đánh dâu điểm đó (chỗ ta dán mắt). Ta ĐỌI 
đoạn từ chỗ ta dán mắt đến cây gậy là đoạn O. Đoạn từ chỗ 
dán mắt đên chân mục tiêu là đoạn D. Nêu øọI H là chiêu 
cao mục tiêu, h là chiêu cao gậy. Ta có: h=hxD/O 

Ghi chú: Đoạn Ö và đoạn D ta phải đo. 

D 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 192 


Phương pháp lII 

Từ gốc mục tiêu, ta đo 18m rôi cắm một cây gậy (có khắc 
thước tấc) thắng góc với mặt đất. Đoạn ta kéo dài thêm 2 
thước nữa. Xong dán mắt xuống đất rôi nhìn lên đỉnh mục 
tiêu. Ghi nhận điểm mốc nơi mà đường. nhắm cắt ngang 
cây gây (nhờ một đoàn viên khác đánh dấu). Chiêu cao từ 
mặt đất đên điểm mốc C của cây gậy băng 1/10 chiêu cao 
của cây muôn đo. 


H=hx1ũ 





Phương pháp IV 

Đặt dưới đất băng phẳng một thau nước. Xê dịch chỗ đứng 
làm thê nào để có thê thấy ngọn cây S mà chúng ta muôn 
đo lọt vào trong chậu nước Sˆ. Theo định luật phản chiều, 
chúng ta biết hai góc x và y băng nhau. Do đó hai tam giác 
có đáy A và B sẽ đồng dạng. 

-_ Chúng ta đo chiêu dài của hai đáy A và B 

- Nếu øọI h là chiêu cao từ mặt đất đên con mắt của ta. 

-_ Ta có chiêu cao của cây là:H=hxA/B 

Ghi chú: phương pháp này không thể sử dụng ở những thế 
đât nghiêng, dốc. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 193 


ITBI 11S71PFE, VLP(.., 





Phương pháp V 

Lây một miếng giấy vuông a,b,c,d. Gâp lại theo đường 
chéo cd. 
Ta xuyên một đinh E gân đỉnh c. Nôi a và b băng một sợi 
dây, phía dưới có treo một cục đá P. Cạnh a sẽ thắng đứng 
(dây dọi) và đường chéo sẽ làm góc 45° với mặt đất. Thay 
đối vị trí để nhăm thấy ngọn cây dọc theo đường chéo cd. 
Đo khoảng cách từ chỗ ta đứng A tới cây B. Thêm vào 
khoảng cách này chiêu cao của người đứng đo (từ chân đên 
mắt) ta có chiêu cao của cây: 

L=AB+h 


P F. ã T 1 
TH —=e—= mi 
KT hinh Kuếnh là 
TH 
- 1 
, 


Ề 
“ 
Hợi . 
in 
LÌ 
1% 
5 
3 
kì 
v 
ng Tấ 


AE 
2/2/72 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 194 


Phương pháp Vĩ 


Phương pháp VI (dùng bóng) 





Phương pháp này chỉ áp dụng được trong những ngày 

năng. Ta căm một cây gậy gân mục tiêu đo. Đo xem bóng 

của mục tiêu bằng mấy lân bóng của gậy. Sau đó nhân lên, 

ta sẽ biết chiêu cao của mục tiêu. Hoặc ta dùng công thức: 
H=hxB/b 

H = Chiêu cao của cây h = Chiêu cao của gậy 

B = Chiêu dài bóng cây b = Chiêu dài bóng gậy 


4/_Uớc lượng thời gian (Sai số 10%) 

Về thời gian dài, ta có thê ước lượng băng hơi thở. Trung 
bình một phút ta thở từ 12 đến 14 lân, hãy kiểm chứng 
băng đông hô cho quen. 

Chúng ta cũng có thê ước lượng thời gian băng nhịp đập 
của mạch máu. Tùy theo cơ thể của mỗi người, một phút 
có thể từ 70 đến 100 nhịp đập. Hãy tự kiểm tra mình trong 
nhiêu tình huông: bình thường, mệt mỏi, làm việc nặng... 
Hoặc chúng ta tập đêm ba trăm lẻ một, ba trăm lẻ hai... 
(301, 302...) theo một nhịp đều đêu. 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 195 


5. Uóc lượng trong lượng 

Ta tập cầm nhiêu lần các vật dụng khác nhau cùng một 
trọng lượng như: sắt, đường, bông gòn, muỗi... Dân dân đã 
quen, ta nâng trọng lượng dân lên. Sau nhiêu lân ta sẽ quen 
và ước lượng sân đúng. 


6/. Uớc lượng thể tích, diện tích, dung tích 
Phân này phải nói là do quen mặt nhờ lặp đi lặp lại nhiêu 


lần mà thôi. Ta ước lượng chiêu dài, chiêu rộng và chiêu 
cao sau đó nhân lên. 

Hoặc chúng ta dùng phương pháp so sánh với những diện 
tích, thể tích, dung tích mà chúng ta đã đo lường kỹ càng. 
Sau khi ước lượng xong, chúng ta nên kiểm chứng lại. Chỉ 
sau vài lân là quen. 


7/. Uóc lượng số đông 

Chúng ta tập luyện băng cách chia ra từng nhóm nhỏ rôi 
đếm từng người. Sau đó ước lượng xem số đông đó có 
khoảng bao nhiều nhóm, rôi nhân lên. Các phóng viên là 
những người ước lượng sô đông rât giỏi. Họ chỉ cân đảo 
mặt qua là ước lượng được nøay sô người đang có mặt 
trong một buổi họp, một buổi mít tinh... 


3X GÒ 3 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 196 


Trong chương trình tu học của GĐPT, môn hoạt động xã 
hội (HĐXH) hướng dẫn những phương thức hoạt động thể hiện 
tinh thân Bi-Trí-Dũng của đạo Phật trong đời sông nhắm un đúc 
tinh thân dân thân vì lợi ích của cộng đồng và góp phân xây dựng 
xã hội theo tĩnh thân Phật giáo. HDXH trong GDPT bao gôm: 
l.Xây dựng nẾp sống văn mình van hóa: làm đẹp và bảo vệ tài 
sản cộng đông như công trình kiến trúc, đên, chùa... tôn trọng 
luật pháp, biết kính trên nhường dưới, giúp đỡ người khác. 
2.Vệ sinh công động và y tế phòng địch: giữ vệ sinh chung 
nơi công cộng, ăn uống hợp vệ sinh, nhà cửa thoáng mát... 

3. Giáo đục cộng đồng: biệt phòng chông hỏa hoạn, hiểu biết 
và chập hành tốt luật pháp, luật giao thông... 

4. Công tác an sinh xã hội: biết cách chăm sóc, bảo vệ trẻ em, 
người già; øiữ môi trường sạch sẽ; bảo vệ rừng, nguôn nước. 
5.Hướng nghiệp và huấn nghệ: biết phát triển các ngành nghề 
truyền thông, sử dụng lao động nhàn rỗi, truyên lại nghệ... 

6. Phát triển địa phương: hiểu rõ phong tục, đời sông ở địa 
phương để giúp địa phương phát triên. 

1. Xóa nạn mù chữ cho các xóm lao động nghèo, các trẻ em 
lang thang, cơ nhỡ qua các lớp học tình thương... 

S.Hồ trợ thành lập cơ sở từ thiện như cô nhi viện, trường mẫu 
giáo, phòng y tế từ thiện, nhờ người có chuyên môn giúp đỡ. 
9. Ván động lắp quỹ ft thiện qua sự đóng góp của cá nhân, 
đoàn thê; thăm nhà dưỡng lão, người tàn tật, trại mô côi.. 

10. Tổ chức cúng đường, đóng góp vào thùng phước KHE. 
Tô chức quyên góp, cứu trợ khi có thiên tai xảy ra... 

11. Tổ chức thưởng kỳ những fỐ công tác xã hồi để làm vệ 
sinh sông rạch, đào giếng, đào hô rác, xây nhà tình thương... 
12. Tổ chức giáo đục tâm lý, động viên mọi người tham gia 
phục vụ tốt công tác xã hội. 

HDXH là hạnh nguyện lợi tha nhăm đem lại an vui cho 
xã hội nên nó phải mang tính thường xuyên và có quy cũ. 


d2 §# 3E 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 197 


LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI 
(10 ĐIÊU TÂM NIỆM) 
c>»fðs& 


I.Nehĩ đên thân thể thì đừng câu không tật 
bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. 
2. Ở đời dừng câu không khó khăn, vì không 

khó khăn thì kiêu xa nổi dậy. 

3. Cứu xét tâm tánh thì đừng câu không khúc 
mắc, vì không khúc mắt thì sở học không thấu 
đáo. 

4..Sự nghiệp đựng mong không bị chồng øaI, vì 
không bị chông gai thì chí nguyên không kiên 
CƯỜNG. 

5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ 
thanh thì lòng thị thường kiêu ngạo. 

6. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì 
mắt đạo nghĩa. 

7. Với người đừng rm‹ong thuận chìu ý mình, vì 
được thuận chìu ý mình thì tất sanh tự kiêu. 

8. Thi ân đừng câu đên đáp, vì câu đáp trả là thi 
ân mà có mưu tính. 

9. Thấy lợi đừng nhúng tay vào, vì nhúng tay 
vào thì hắc ám tâm trí 

10.Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn 

nhát mà trả thù là oán đôi kéo dài. 


C2 Š# 2 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 195 


10 ĐIÊU TÂM NIỆM CỦA 
NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG 


d KẾ Gò 


1. TIN VÀO ĐẠO, TIN VÀO GĐPT 

2. THÔNG SUỚT ĐƯỜNG LÓI GĐPT 

3. TRÁNH SỰ HUYÉÊN DỤ CỦA TÀ 
THUYÉT 

4. YÊU NGHÈỀ DẠY TRẺ 

5. TRAU DÓI KIÊN THỨC 


6. TUẦN KỶ LUẬT VÀ CHỊU HUẦN 
LUYỆN 

7. PHÁT HUY SÁNG KIÊN 

8. TÔ CHỨC ĐỜI SÔNG 

9.. LÀM VIỆC CÓ KÉ HOẠCH 

10. TÁC PHONG NGHIÊM CHÍNH 





002491444: 40: ¿4 (46/2 :2/004//(0/00410100060400(010014(02010((0 ý: 0141401701. 1400 (10H: 


Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 


Yêu chỉ niêm Phát: 





AM MƯA MA AI A,A TA (AI [AB Á(Ä[[|AÄÄÁ(Ä[[A[Ä [A10 
II Ả Ả  Ả  Ả 
⁄ ⁄ 
⁄ ⁄ 


NN 
ÑN 


NN& 
` 
NN& 
` 


hNNÑỘNNậ§Ñ8NNẠWYWNW ý WNWNW8WWN 
ÑNNqNqyy§yy: 
 NNÑỘNNÑ8NWẠWYWNWWšẼWNWNWNWWN 
ÑNNNqNqyywyy: 


Ñ 
Ñ 


PHÓNG HẠ VẠN DUYÊN 
NHẬT TÂM NIỆM PHẬT 
THƯỜNG HÀNH LỤC ĐỘ 


` 
Nỳy 


NNN 
Nỳy 


àyyy 
`» 


ŠYXNNRNNSANNNNSLVNNRN 


NNNWNNWNNWNäANššaNNNNNANN 
ÄÀN§§šSSSsssos» 


ÄÀN§§§šSSSsaoos 


⁄ ⁄ 
2 2 
⁄ ⁄ 
4⁄4 H2 
4 4 


WNNÑYNN 
à: 
ì 
N 


WNNÑYNN 
ày: 


NGUYÊN THẦY DI ĐÀ 


⁄ L 
⁄ ⁄ 
:⁄ :⁄ 
⁄ ⁄ 
:⁄ :⁄ 
⁄4 ⁄4 


TINH ĐỘ 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 200 


MỤC LỤC 





Sơ lược về tổ chức Gia Đình Phật Tử...... 
Đàn kiểu mẫu 

Phương pháp hàng đội, chúng tự trị 
Chương trình một buổi lễ Phật 

Sơ lược một số kiên thức về Phật Pháp... 
Những ngày vía - Những nøày ăn chay ... 
Những ngày kỷ niệm và hiệp ky của GĐPT... 


Sémaphore 
Bảng chữ cái của người mù, câm, điêc.... 


Phương hướng 

Dâu đi đường 

Tổ chức sinh hoạt tập thể 

Một số bài hát sinh hoạt 

Trò chơi 

Trò chơi lớn 

Một buổi học Phật pháp qua trò chơi .... 


Khung cảnh 

Cứu thương 

Lêu trại 

Một số kiểu lêu trại và thủ công trại ..... 





Cẩm nang sinh hoạt GĐPT 201 


Lửa trại 


Báo trại 

Vai trò đời sông trại 

Mật thư 

Hình thức và hiệu lệnh tập họp 
Cách vẽ huy hiệu Hoa Sen 

Cách vẽ đơn giản một số con vật 


Hoạt động xã hội 

Mười điều tâm niệm 

10 điều tâm niệm của người Huynh trưởng 
Yếu chỉ niệm Phật 

Mục lục 





<—> 


